VỤ GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 





GIÁO TRÌNH - 


MANGIMAY/ 


SÁCH DÙNG CHO CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO HỆ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP 





" 
th) NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC 





TS. NGUYỄN VŨ SƠN 


Gióo trình 
CÀI ĐẶT và ĐIỀU HÀNH 
MẠNG MÁY TÍNH 


(Sách dùng cho các trường đào tạo hệ Trung học chuyên nghiệp) 


(Tái bản lần thứ nhất) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC 





6T7 


GD-0s 22-9 Mã số : 6H161T5-DA] 


lại điớf thiệu 





Năm 20029, Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp - Bộ Giáo dục uà Đào tạo đã phối 
hợp uới Nhà xuất bản Giáo dục xuất bản 21 giáo trình phục uụ cho đào tạo hệ 
THCN. Các giáo trình trên đã được nhiêu trường sử dụng uò hoan nghênh. Để 
tiếp tục bổ sung nguồn. giáo trình đang còn thiếu, Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp 
phối hợp cùng Nhà xuất bản Giáo dục tiếp tục biên soạn một số giáo trình, sách 
tham khảo phục uụ cho đào tạo ở các ngành : Điện ~ Điện tử, Tin học, Khai thác 
cơ khí. Những giáo trình này trước khi biên soạn, Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp 
đã gửi đề cương uê trên 20 trường uò tổ chức hội thảo, lấy ý kiến đóng góp uề nội 
dung đề cương các giáo trình nói trên. TYên cơ sở nghiên cứu ý hiến đóng góp 
của các trường, nhóm tác giả đã điều chỉnh nội dung các giáo trừnh cho phù hợp 
uới yêu cầu thực tiên hơn. : 


Với kinh nghiệm giảng dạy, kiến thức tích luỹ qua nhiều năm, các tác giả 
đã cố gắng để những nội dụng được trình bày là những kiến thúc cơ bản nhất 
nhưng uẫn cập nhật được uới những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, uới thực tế 
sản xuất. Nội dung của giáo trình còn tạo sự liên thông từ Dạy nghề lên THCN. 


Các giáo trình được biên soạn theo hướng mử, kiến thức rộng uờ cố gắng chỉ 
rơ tính ứng dụng của nội dung được trình bày. Trên cơ sở đó tạo điều biện để 
các trường sử dụng một cách phù hợp uới điều biện cơ sở uật chất phục 0uụ thực 
hành, thực tập uà đặc điểm của các ngành, chuyên ngành đào tạo. 


Để uiệc đổi mới phương pháp dạy uà học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục uà 
Đào tạo nhằm nông cao chất lượng dạy uò bọc, các trường cân trang bị đủ sách 
cho thư oiện uà tạo điêu biện để giáo uiên uà học sinh có đủ sách theo ngành đào 
tạo. Những giáo trình này cũng là tài liệu tham khảo tốt cho học sinh đã tốt 
nghiệp cần đào tạo lại, nhân uiên kỹ thuật đang trực tiếp sẵn xuối. 


Các giáo trình đã xuất bản không thể tránh khỏi những sai sót. Rất mong 
các thấy, cô giáo, bạn đọc góp ý để lần xuất bản sau được tốt hơn. Mọi góp ý xin 
gủi uê : Công ty Cổ phân sách Đại học - Dạy nghề, 2ð Hàn Thuyên - Hà Nội. 


VỤ GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP - NXB GIÁO DỤC 


tư núi đâu 


Sự kết hợp của máy tính uới các hệ thống truyền thông đã tạo 
- ra sự chuyển biến có tính cách mạng trong uấn đề tổ chức, khai thác 
uà sử dụng các hệ thống máy tính. Mô hình tập trung dựa trên các 
hệ thống máy tính lớn uới phương thúc khai thác theo "lô" đã được 
thay thế bằng một mô hình tổ chức sử dụng mới, trong đó các máy 
tính đơn lẻ được kết nối lại để cùng thực hiện công uiệc. Như uậy 
một môi trường làm uiệc uới nhiều người sử dụng độc lập đã hình 
thành, cho phép nông cao hiệu quả khai thác tài nguyên chung từ 
những uị trí địa lý khác nhau. Tốt cả mọi người đêu muốn thì có 
thể tìm kiếm thông tin bất luận ở đâu, hoặc chìa sẻ thông tin, hoặc 
quản lý thông tin một cách nhanh chóng, dễ dàng, an toàn. Mạng 
máy tính ngày nay đã trở thành một lĩnh uực nghiên cứu triển khai 
Uuò ứng dụng cốt lõi của công nghệ thông tin bao gồm rất nhiều uấn 
đề từ biến trúc đến thiết bế, cài đặt các mô hình ứng dụng. Trong 
cuốn sách đã trinh bày các khái niệm cơ bản uễ mạng máy tính theo 
quan điển kiến trúc phân tầng đã được tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc 
tế (ISO) sử dụng. Đông thời cũng đê cập đến thiết kế, tổ chúc mạng 
Uò một số ứng dụng đơn giản. Vì đề cập đến lĩnh uực kỹ thuật hiện 
đại uò đang phát triển, nên cuốn sách khó tránh khỏi sai sót nhất 
định. Tác giỏ xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của 
đồng nghiệp, bạn đọc gần xa. 

Cuốn sách chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Rất 
mong nhận được những ý hiến đóng góp của bạn đọc để lần tái bản 
sau được boàn chỉnh hơn. 

Mọi đóng góp xin gửi uề theo địa chỉ : 


Nhà xuất bản Giáo dục 81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. 


TÁC GIÁ 





cvờe 


là 


% 
^ 


( : hươngI — _ 


KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MẠNG MÁY TÍNH 
(Network) 


I- KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MẠNG MÁY TÍNH 
1. Mạng máy tính và sự cần thiết phải nối mạng máy tính 


Mạng nói chung là tập hợp các phần tử có mối quan hệ với nhau 
trong một.phạm vi nào đó. 


Mạng máy tính thực chất là sự ghép nối hai hay nhiều máy tính 
lại với nhau sao cho chúng cố thể trao đổi dữ liệu với nhau một cách 
dễ đàng. 


Mạng máy tính phát sinh từ nhu cầu muốn chia sẻ và dùng chung 
dữ liệu. Máy tính cá nhân là công cụ tuyệt vời giúp tạo dữ liệu, hình ảnh 
và nhiều thông tỉn khác nhưng lại không cho phép chia sẻ nhanh chóng 
dữ liệu đã tạo được. Để chia sẻ, dữ liệu phải được in ra giấy hoặc sao 
chép vào các bộ nhớ ngoài, sau đó sao chép lại vào máy khác thì người 
khác mới có thể hiệu chỉnh hay sử dụng. Việc này không những tốn kém 
công sức, thời gian mà khi bản gốc có bất kỳ sự chỉnh sửa nào thì việc 
hợp nhất các thay đổi đó là không thể mà buộc phải thực hiện lại các 
thao tác sao chép trên. 


Mặt khác, hiện nay, nhu cầu trao đối, truyền tải thông tin nhằm cập 
nhật, khai thác hiệu quả các thành tựu khoa học kỹ thuật giữa các đơn 
vị, quốc gia trở thành một nhu cầu cấp thiết. Đây là cơ sở hình thành 
phương pháp kết nối các máy tính với nhau thành một hệ, gọi là mạng 
máy tính. Các máy tính khi được kết nối thành mạng máy tính sẽ làm 
cho các tài nguyên có giá trị cao (thiết bị, chương trình, dữ liệu...) trở 
nên khả dụng đối với bất kỳ người sử dụng nào trên mạng mà không cần 
quan tâm đến vị trí địa lý của tài nguyên và người sử dụng ; đồng thời 
làm tăng độ tin cậy của hệ thống nhờ khả năng thay thế khi xảy ra sự cố 
đối với một máy tính nào đó. 


Từ những lý do trên, có thể thấy, sự ra đời của mạng máy tính là 
một nhu cầu khách quan và tất yếu. 


2. Lợi ích của mạng máy tính 

Sự ra đời của mạng máy tính đã đem lại vô số những lợi ích to lớn. 
Chính vì thế, hiện nay, liên kết mạng đã trở thành một nhu cầu thiết 
yếu và không thể thay thế của mọi cá nhân, tổ chức. Có thể kể ra đây 
một số lợi ích cơ bản của mạng máy tính như : 

- Tăng hiệu quả công việc : Mạng giúp cho nhiều công việc trở nên 
nhẹ nhàng, nhanh chóng, rẻ tiền nhờ việc có thể chia sẻ đễ đàng những 
tài nguyên dùng chung. 


~ Chia sẻ không gian đĩa cứng : cho phép dùng chung các ứng dụng, 
máy ïn và file (có thể truy nhập vào một máy tính khác, tìm file đang 
cần và copy về máy tính). 


- Có thể quản lý tập trung tài nguyên, đữ liệu một cách hiệu quả và 
tin cậy. 


- Kết nối Internet là nguồn thông tin vô tận và hữu hiệu trong mọi 
lĩnh vực. 


- Xây dựng mô hình làm việc thống nhất cho tất cả người sử dụng 
mạng. 


- Cho phép đưa tất cả các vấn đề cần giải quyết lên mạng dưới đạng 
thảo luận theo nhiều quan điểm cá nhân, thoải mái hơn là phải đối 
thoại trong một không khí cục bộ, gò bó. 


— Loại bỏ các thông tin thừa, trùng lặp. 


Tuy nhiên, mạng máy tính cũng có nhược điểm lớn. Đó là sự an toàn 
thông tin trên mạng không cao do sự phân tán địa hình, tính linh hoạt 
và phức tạp của người khai thác mạng. Nếu như với chỉ một chiếc máy 
tính được nối mạng Internet, người sử dụng có thể ngôi tại nhà để nấm 
bắt các thông tin "nóng" nhất về tình hình chính trị — kinh tế — xã hội... 
thì ngược lại họ cũng có thể tiếp xúc với những thông tin không lành 
mạnh nếu công tác an toàn thông tin trên mạng không được thực hiện 
một cách chu đáo. 


6 


3. Sự liên kết trong mạng máy tính. 


Sự liên kết trong mạng có thể được chia thành sự liên kết vật lý và 
sự liên kết logic. 


~ Liên kết vật lí là việc nối kết tất các thiết bị phần cứng, máy tính, 
cấp mạng, card mạng... và các thiết bị khác để truyền dữ liệu trong 
mạng. 


-_ Liên kết logic là cách tổ chức trong thiết bị phần cứng trên để 
chúng có thể làm việc với nhau. 

II~ PHÂN LOẠI MẠNG MÁY TÍNH 

1. Phân loại theo khoảng cách địa lí 

1.1. Mạng cục bộ Lan (Local Area Network) 


Mạng LAN là mạng đơn giản nhất trong thế giới mạng, gồm nhiều 
máy tính kết nối với nhau trong một phạm vị tương đối nhỏ như : trong 
một tòa nhà, trường học, cơ quan.. với khoảng cách lớn nhất giữa các 
máy tính khoảng vài chục km. 


Mạng LAN có các đặc điểm : 

- Toàn bộ mạng đều được đặt tại vị trí duy nhất ; 

~ Có thể là mạng ngang hàng hoặc mạng Khách/Chủ (Client/Server) ; 
- Tốc độ truyền dữ liệu : 100 Mb/s ; 

~ Toàn bộ dữ liệu được lưu giữ trên mạng. 

1.2 Mạng đô thị MAN (Metropolitan Area Network) 


MAN là mạng được cài đặt trong phạm vi một đô thị hoặc trung tâm 
kinh tế - xã hội có bán kính khoảng 100 km trở lại. 


MAN được coi là giải pháp mạng hữu hiệu trong trường hợp LÀN có 
hàng ngàn người sử dụng và không giới hạn trong phạm vì một địa điểm 
mà bao gồm nhiều trụ sở khác nhau với sự phân bế không cách xa nhau 
nhiều. Khi đó, MAN được sử dụng với một đường truyền thuê bao tốc độ 
cao qua mạng điện thoại hoặc các phương tiện khách bởi nó cho phép 
truy cập các tài nguyên mạng (theo cách thông thường như ở mạng 


7 


LAN) từ nhiều vị trí địa lý khác nhau. Nói cách khác, nhìn trên tổng 
thể, MAN cũng là mạng cục bộ. 


1.3. Mạng diện rộng WAN (Wide Area Network) 


WAN là mạng diện rộng với phạm vì có thể vượt qua biên giới một 
quốc gia, thậm chí bao gồm cả lục địa. 


Khi sự phân bố địa lý giữa các trụ sở cách xa nhau, việc truyền đữ 
liệu trên mạng LAN hoặc MAN sẽ khó đảm bảo được tốc độ nhanh và 
chính xác. Lúc này giải pháp mạng WAN được sử dụng. WAN có nhiệm 
vụ kết nối tất cả các mạng LAN, MAN ở xa nhau thành một mạng duy 
nhất có đường truyền tốc độ cao. Tuy nhiên, tốc độ truy cập tài nguyên 
mạng trên WAN thường bị hạn chế bởi dung lượng truyển của đường 
điện thoại thuê bao (phần lớn tốc độ truyền đữ liệu của các tuyến điện 
thoại số chỉ ở mức 56 Kb/s, ngay cả các tuyến chính như T-1, tốc độ cũng 
chỉ đạt 1,ỗ Mb/s) và chỉ phí thuê bao đắt. 


1.4. Mạng toàn cầu GAN (Global Area Network) 

Mạng GAN là mạng lớn nhất với phạm vi của mạng trải rộng khắp 
các lục địa của Trái Đất. 

2. Phân loại theo kỹ thuật chuyển mạch 

21. Mạng chuyển mạch kênh (Cừcuit-switched Network) 


Trong mạng này, khi có 2 thực thể cần trao đổi thông tin với nhau 
thì giữa chúng sẽ được thiết lập một kênh (eircuit) cố định và được duy 
trì cho đến khi một trong hai bên ngất liên lạc. Các dữ liệu chỉ được 
truyền đi trên con đường cố š định đó. 





Hình 1.1. Mạng chuyển mạch kênh 


gì 
sS 


Phương pháp chuyển mạch kênh có hai nhược điểm chính : 
~ Tiêu tốn thời gian để thiết lập kênh cố định. 


~ Hiệu suất sử dụng đường truyền không cao khi tại một thời điểm 
nào đó, kênh bị bổ không do hai bên đã hết thông tin cần truyền, trong 
khi các thực thể khác không được phép sử dụng kênh truyền này. 


2.2 Mạng chuyển mạch thông báo (Message-switched Network) 


Thông báo là một đơn vị thông tin của người sử dụng, có khuôn dạng 
được quy định trước. Mỗi thông báo đều chứa đựng vùng thông tin điều 
khiển, trong đó, chỉ định đích của thông báo. Thông báo sẽ được các nút ' 
trung gian chuyển tiếp đi sau khi lưu trữ tạm thời để "đọc" thông tin 
điều khiển về đường dẫn tiếp và đích đến của thông báo. Tùy thuộc vào 
điều kiện của mạng, các thông báo khác nhau sẽ được gửi đi trên các con 
đường khác nhau. 





Hình 1.3. Mạng chuyển mạch thông báo 


Phương pháp chuyển mạch thông báo có một số ưu điểm hơn so với 
phương pháp chuyển mạch kênh : 


~ Hiệu suất sử dụng đường truyền cao do được phân chia giữa nhiều 
thực thể ; 

~ Mỗi nút mạng có thể lưu trữ thông báo đến khi đường truyền rỗi 
mới gửi thông báo đi, do đó, giảm được tình trạng tắc nghẽn mạng ; 


~ Có thể điều khiển việc truyền tin bằng cách sắp xếp thứ tự ưu tiên 
cho các thông báo... 


Nhược điểm của phương pháp này là nếu kích thước của thông báo 
lớn sẽ ảnh hưởng đến thời gian và chất lượng truyền tin do độ trễ lưu 
trữ và xử lý thông tin tại mỗi nút. 


23. Mang chuyển mạch gói (Packet-switched Network) 

Trong mạng này, đữ liệu được chia thành nhiều phần nhỏ hơn gọi là 
các gói tin (packet) có khuôn dạng định trước. Mỗi gói tin cũng chứa 
nhiều các thông tin điều khiển cho biết địa chỉ nguồn và địa chỉ đích của 
các gói tin. Các gói tin có thể được gửi qua mạng, tới đích bằng nhiều con 
đường khác nhau. 


Phương pháp chuyển mạch gói tương tự phương pháp chuyển mạch 
thông báo nhưng ưu việt hơn : ở phương pháp chuyển mạch thông báo, 
các thông báo không bị giới hạn uề bích thước còn trong phương pháp 
chuyển mạch gói, các gói tin được giới hạn kích thước tốt đø sao cho các 
nút mạng có thể xử lý toàn bộ gói tin trong bộ nhớ mà không phải lưu 
trữ tạm thời trên đĩa. Vì vậy, thông tin được chuyển qua mạng nhanh 
hơn, làm tăng hiệu suất truyền tin của mạng. 





Hình 1.3. Mạng chuyển mạch gói 


Vấn đề khó khăn nhất của mạng này là việc tập hợp các gói tin để 
tạo lại thông tin ban đầu của người sử dụng, đặc biệt khi các gới tin được 
truyền theo nhiều đường khác nhau. Có thể giải quyết vấn đề bằng cách 
cài đặt cơ chế đánh đấu gói tin và phục hồi các gói tin bị lỗi hoặc thất lạc 
trong quá trình truyền tin. 


II~ TOPO MẠNG MÁY TÍNH (Topology) 


Cấu hình mạng (Topo mạng) được hiểu là cách thức đấu nối các máy 
tính lại với nhau, bao gồm việc bố trí các phần tử mạng theo một đấu 
trúc hình học nào đó và cách kết nối chúng. 


10 


sa) 


Có 2 kiểu mạng chủ yếu là điểm ~ điểm (point to point) và điểm — đa 
- điểm (point to multipoint) hay còn gọi là quảng bá (broadcast). Tuy 
nhiên, đối với mạng cục bộ, thông thường có 3 cấu hình chính : bus 
(đường trục), star (hình sao), ring (vòng). 


Cấu hình mạng ảnh hưởng đến các khả năng của mạng. Chọn một 
cấu hình có thể tác động đến : 


— Loại thiết bị mạng cần ; 

— Các khả năng của thiết bị ; 
- Sự phát triển của mạng ; 

— Cách thức quản lý mạng. 


Nói cách khác, các loại cáp khác nhau, cùng với card mạng, hệ điều 
hành mạng và những thành phần khác nhau sẽ cần các kiểu xếp đặt 
khác nhau. Cấu hình mạng cũng có thể quyết định cách thức giao tiếp 
giữa các máy tính với nhau trên mạng. Cấu hình khác nhau sẽ đòi hỏi 
phương pháp giao tiếp khác nhau, và những phương pháp này ảnh 
hưởng rất lớn đến mạng. 


1. Mạng Bus (Mạng trục) 


Bus là cấu hình thông dụng và đơn giản nhất. Đây là cấu hình theo 
đường thẳng, với các máy tính được nối với một trục cáp chính. Mỗi máy 
trạm được nối vào bus qua một đầu nối chữ T' (T-connection) hoặc một 
bộ thu phát (transceiver). Khi một trạm truyền đữ liệu, tín hiệu được 
quảng bá trên 2 chiều của bus. Để ngăn không cho tín hiệu đội tới lui 
trong sợi cáp, người ta gắn một ferminator (điện trở cuối) ở mỗi đầu cáp. 


Máy tính trên mạng Bus giao tiếp bằng cách gửi dữ liệu đến một 
máy tính xác định và đưa dữ liệu đó lên cáp đưới dạng tín hiệu điện tứ. 

Gửi tín hiệu : Dũ liệu mạng ở hình thái tín hiệu điện tử gửi tới mọi 
máy tính trong mạng, tuy nhiên thông tin chỉ được máy tính có địa chỉ 
khớp với địa chỉ mã hóa trong tín hiệu gốc chấp nhận. Mỗi lần chỉ có một 
máy tính có thể gửi thông điệp. Do đó, hiệu suất thi hành của mạng bị 
ảnh hưởng bởi số lượng máy tính nối vào đường cáp chính (bus). Số 
lượng máy tính trên bus càng nhiều, thì số máy tính chờ đưa đữ liệu lên 
bus càng tăng và mạng thi hành càng chậm. 


11 


* 


Bus là cấu hình mạng thụ động. Máy tính trên bus chỉ lắng nghe 
những dữ liệu đang truyền đi trên mạng. Chúng không chịu trách 
nhiệm chuyển dữ liệu từ máy tính này sang máy tính kế tiếp. Nếu một 
máy tính bị trục trặc, nó sẽ không ảnh hưởng đến phần còn lại của 
mạng. 


Đội tín hiệu : do dữ liệu được gửi lên toàn mạng nên đữ liệu sẽ đi từ 
đầu này đến đầu kia của cáp. Nếu tín hiệu không bị chặn lại sau khi đến 
được đúng địa chỉ đích, nó sẽ dội tới lui trong dây cáp và ngăn không cho 
máy tính khác gửi tín hiệu. Để việc này không xảy ra, một £erminafor 


được cài đặt ở mỗi đầu cáp hở để hấp thụ các tín hiệu tự do, làm thông, 


cáp và cho phép máy tính khác có thể gửi tín hiệu. 


Trường hợp cáp bị đứt hoặc một đầu cáp bị ngắt nối kết thì một hay 
nhiều đầu cắp sẽ không được nối với terminator, tín hiệu sẽ đội và toàn 
bộ mạng sẽ ngừng hoạt động. Khi đó, những máy tính trên mạng vẫn có 
khả năng hoạt động như máy tính độc lập, nhưng chúng sẽ không thể 
giao tiếp với nhau. 





'Terminator 'Terminator 


Hình 1.4. Cấu hình mạng Bus 


2. Mạng Star (Mạng sao) 


Trong cấu hình mạng Star, mỗi máy tính được nối trực tiếp vào một 
thành phần trung tâm gọi là Hub. Tín hiệu được truyền từ máy tính gửi, 
qua Hub để đến tất cả các máy tính trên mạng. Mạng Star cung cấp tài 
nguyên và chế độ quản lý tập trung nhưng nếu thành phần trung tâm 
hỏng hóc, toàn bộ mạng sẽ ngừng hoạt động. 


Hub được dùng để tập trung hóa lượng lưu thông trên mạng cục bộ 


thông qua một điểm nối kết đơn lẻ. Nếu trên mạng dùng Hub có một chỗ , 


12 


ì 
‹ 


.j 


cáp bị đứt, thì chỗ đứt chỉ ảnh 
hưởng đến đoạn cáp đó mà 
không ảnh hưởng đến phần còn 
lại của mạng. Nghĩa là, một 
máy tính hoặc đoạn cấp nối 
máy tính với Hub trong mạng 
Star bị hồng thì chỉ có máy tính 
đó mất khả năng gửi, nhận dữ 
liệu mạng, các máy tính còn lại 
trên mạng vẫn hoạt động bình 
thường. 





Hình 1.5. Cấu hình mạng Star 


Do mỗi máy tính được nối 
vào một điểm trung tâm nên cấu hình này cần rất nhiều cáp nếu cài đặt 
mạng ở quy mô lớn. Song cũng có thể dễ dàng mở rộng mạng bằng Hub 
bởi chúng cho phép sử dụng các kiểu nối cáp khác nhau. 


3. Mạng Ring (Mạng vòng) 





Repeater 


Hình 1.6. Cấu hình mạng Ring 


18 


Mạng Token Ring nối các máy tính trên một vòng tròn cáp, không có 
đầu nào bị hở. Tín hiệu truyền đi theo một chiều, qua từng máy tính 
theo chiều kim đồng hồ. Khác với cấu hình Bus thụ động, mỗi máy tính 
trong mạng Token Ring đóng vai trò như một bộ chuyển tiếp, khuếch 
đại tín hiệu và gửi nó tới máy tính tiếp theo. Do tín hiệu đi qua từng 
máy nên sự hỏng hóc của một máy có thể ảnh hưởng đến toàn mạng. 


IV - CÁC PHƯƠNG PHÁP TRUY NHẬP ĐƯỜNG TRUYỀN VẬT LÝ 


Trong phần topo mạng đã nghiên cứu ở trên, có thể thấy các topo 
dạng Bus và Ring cần có một cơ chế "trọng tài" để giải quyết xung đột 
khi có nhiều trạm muốn truyền tin cùng một lúc. Vì vậy, phải xây dựng 
quy tấc chung cho tất cả các trạm nối vào mạng để đảm bảo đường 
truyền được truy nhập và sử dụng một cách tốt đẹp, hạn chế thời gian 
"chết" của đường truyền. Có thể truy nhập đường truyền vật lý theo : 
phương pháp truy nhập ngẫu nhiên (Random aceess) hoặc phương pháp 
truy nhập có điều khiển (Controlled access). Phương pháp truy nhập có 
điều khiển chủ yếu dùng kỹ thuật chuyển thẻ bài để cấp phát quyền 
truy nhập. Thẻ bài là một đơn vị dữ liệu đặc biệt, có kích thước và nội 
dung (các thông tin điều khiển) được quy định riêng. 


1. CSMA/CD - phương pháp đa truy nhập sử dụng sóng mang có 
phát hiện xung đột 


Phương pháp truy nhập ngẫu nhiên này được sử dụng cho topo dạng 
Bus, là sự cải tiến của phương pháp CSMA hay còn gọi là LBT (Lästen 
Before Talk - Nghe trước khi Nói). Tư tưởng của nó là : một trạm cần 
truyền dữ liệu trước hết phải nghe xem đường đang rỗi hay bận. Nếu rỗi 
thì truyền dữ liệu đi (theo khuôn dạng chuẩn). Ngược lại, nếu đường 
truyền đang bận (trạm khác đang truyền dữ liệu) thì trạm phải thực 
hiện theo 1 trong 3 giải thuật : 


Œ) Trạm tạm rút lui, chờ trong một khoảng thời gian ngẫu nhiên 
nào đó rồi bắt đầu nghe đường truyền (non—persistent). 


(2) Trạm tiếp tục nghe đến khi đường truyền rỗi thì truyền dữ liệu 
đi với xác suất bằng 1 (1—persistent) 


(3) Trạm tiếp tục nghe đến khi đường truyền rỗi thì truyền dữ liệu 
đi với xác suất p xác định trước (p-persistent). ' 


14 


Nhược điểm của các giải thuật này là các trạm chỉ nghe trước khi 
nói mà không nghe trong khi nói nên thực tế có xung đột nhưng các 
trạm không biết và tiếp tục truyền dữ liệu đi, gây ra việc chiếm dụng 
đường truyền một cách vô ích. 


Để có thể phát hiện xung đột, CSMA/CD hay LWT ([jsten While 
Talk - Nghe trong khi Nói) bể sung thêm quy tắc : 


Khi một trạm đang truyền, nó vẫn tiếp tục nghe đường truyền. Nếu 
phát hiện thấy xung đột thì ngừng ngay việc truyền nhưng vẫn tiếp tục 
gửi tín hiệu sóng mang thêm một thời gian nữa để đảm bảo tất cả các 
trạm trên mạng đều có thể nghe được sự kiện xung đột đó. Sau đó, trạm 
chờ đợi trong một thời gian ngẫu nhiên nào đó rồi thử truyền lại theo các 
quy tắc của CSMA. 


2. Token Bus 


Nguyên lý của phương pháp này là : để cấp phát quyền truy nhập 
đường truyền cho các trạm đang có nhu cầu truyền dữ liệu. Một thẻ bài 
được lưu chuyển trên một vòng logic, thiết lập bởi các trạm đó. Khi một 
trạm nhận được thẻ bài thì nó có quyền sử dụng đường truyền trong một 
thời gian xác định. Trong khoảng thời gian đó, nó có thể truyền một 
hoặc nhiều đơn vị dữ Hệu. Khi đã hết dữ liệu hoặc hết thời gian cho 
phép, trạm phải chuyển thẻ bài đến trạm tiếp theo trong vòng logic. 
Như vậy, công việc phải làm đầu tiên là thiết lập vòng logic (vòng ảo) 
bao gồm các trạm đang có nhu cầu truyền đữ liệu được xác định vị trí 
theo một chuỗi thứ tự mà trạm cuối cùng của chuỗi sẽ tiếp liền sau trạm 
đầu tiên. Mỗi trạm được biết địa chỉ của các trạm kể trước và sau nó. 
Thứ tự của-các trạm trên vòng logic có thể độc lập với thứ tự vật lý. Các 
trạm không hoặc chưa có nhu cầu truyền dữ liệu không được đưa vào 
vòng logic và chúng chỉ có thể nhận dữ liệu. 


Việc thiết lập vòng logic trong chương trình là không khó nhưng duy 
trì nó theo trạng thái thực tế của mạng mới khó. Cụ thể phải thực hiện 
được các chức năng sau : 


- Bổ sung một trạm vào vòng logie : các trạm nằm ngoài vòng logic 
cần được xem xét định kỳ để bổ sung vào vòng logic nếu có nhu cầu 
truyền dữ liệu. 


1Š 


— Loại bỏ một trạm khỏi vòng logic : khi một trạm không còn nhu 
cầu truyền đữ liệu, cần loại bỏ nó ra khỏi vòng logic để tối ưu hóa việc 
điều khiển truy nhập bằng thẻ bài. 


- Quản lý lỗi : một số lỗi có thể xảy ra như trùng địa chỉ (2 trạm đều 
nghĩ đến lượt mình) hoặc đứt vòng (không trạm nào nghĩ đến lượt 
mình). 


— Khởi tạo vòng logic : khi cài đặt mạng hoặc sau khi đứt vòng cần 
phải khởi tạo vòng logic. 


3. Token Ring 


Phương pháp này cũng dựa trên nguyên lý dùng thẻ bài để cấp phát 
quyền truy nhập đường truyền nhưng thẻ bài được lưu chuyển theo vòng 
vật lý mà không cần thiết lập vòng logic như với phương pháp Token 
Bus. 


Thẻ bài là một đơn vị dữ liệu đặc biệt trong đó có một bit biểu diễn 
trạng thái sử dụng (bận/rỗi) của nó. Một trạm muốn truyền đữ liệu phải 
đợi đến khi nhận được một thẻ bài rỗi. Khi đó trạm sẽ đổi bit trạng thái 
của thẻ bài thành bận và truyền một đơn vị dữ liệu cùng với thẻ bài đi 
theo chiều của vòng. Lúc này, không còn thẻ bài rỗi trên vòng nữa, do đó 
các trạm có dữ liệu cần truyền phải đợi. Dữ liệu đến trạm đích sẽ được 
sao lại, sau đó cùng với thẻ bài đi tiếp cho đến khi quay về trạm nguồn. 
Trạm nguồn xóa bỏ đữ liệu, đổi bít trạng thái của thẻ bài thành rỗi và 
cho lưu chuyển tiếp trên vòng để các trạm khác có thể nhận được quyền 
truyền dữ liệu. Sự quay về trạm nguồn đữ liệu của thẻ bài nhằm tạo ra 
cơ chế báo nhận (acknowledgemen†) : trạm đích có thể gửi các thông tin 
về kết quả tiếp nhận dữ liệu của mình. 


Trong phương pháp này cần giải quyết 2 vấn đề có thể dẫn đến phá 
. vỡ hệ thống : : 


- Việc mất thẻ bài làm cho trên vòng không còn thể bài lưu 
chuyển nữa. 


— Thẻ bài bận lưu chuyển không ngừng trên vòng. 


16 


vu: 
w® 


V~CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA MẠNG MÁY TÍNH 
1. Phương tiện truyền đẫn mạng 

1.1. Truyền dẫn hữu tuyến 

1.1.1. Cớp đồng trục (Cooxidl cable) 


Cáp đồng trục là phương tiện truyền tải các tín hiệu có phổ rộng và 
tốc độ truyền cao. Cáp đồng trục có độ suy hao ít hơn so với các loại cấp 
đồng khác, ít bị ảnh hưởng của nhiễu và có tính năng chống nhiễu cao 


_ nên nồ cung cấp một đường truyền đài và tốt hơn các loại cáp khác. 


Cáp đồng trục gồm một dây dẫn trung tâm, bên ngoài có một lớp 
cách điện, một lớp bảo vệ bằng lưới kim loại và một lớp vỏ bọc ngoài. 

Có hai loại cáp đồng trục : cáp gầy và cáp béo 

- Cáp gầy có bán kính sợi cáp nhỏ hơn 0,5 cm và có thể truyền dữ 
liệu đi trong khoảng 185 m mà ít bị suy hao. 


— Cáp béo có bán kính nhỏ hơn 1,3 em, có thể truyền dữ liệu đi trong 
khoảng 500 m mà ít bị suy hao. 

Các mạng cáp đồng trục trên có thể có kích thước trong phạm vi 
vài km. 

Một số loại cáp đồng trục được sử dụng trong mạng cục bộ : 

~ RG-8 và RG-11.ð0 dùng cho mạng Thick Ethernet 

— RG-58.50 dùng cho mạng Thin Ethernet 

- RG-B9.70 dùng cho truyền hình cáp 

~ RG- 62.93 dùng cho mạng ARC net 


1.1.2. Cáp xoán đôi (Twisted- pdir coble) 

Gồm bai sợi dây đồng cách ly quấn vào nhau. Một số dây xoắn đôi 
được nhóm chung và được bọc chung bởi vỏ cáp tạo thành sợi cáp. 

C6 hai loại cáp xoắn đôi : cáp có bọc kim (STP- Shied Twisted 
Pair)và không bọc kim (UTP- Ủshied Twisted Pair) 

~ Cáp có bọc kim có tác dụng chống nhiễu điện, tốc độ thực tế của 
cáp STP là 155 Mbps với cự ly là vài trăm mét, tốc độ truyền đữ liệu là 
16 Mbpas. 


2-GTCĐ-A 17 


— Cáp không bọc kim UTP tương tự như STP nhưng khả năng chống 
nhiễu kém hơn, 


1.1.3. Cóp sợi quang (Fiber ©pticdl cable) 


Tín hiệu số sau khi được điều chế thành các tín hiệu xung ánh sáng 
được truyền tải trên cáp quang Cáp sợi quangrất lý tưởng cho việc truyền 
dữ liệu vì băng thông cao, không bị ảnh hưởng của nhiễu điện và có tốc 
độ truyền dẫn cao tới hàng trăm Mbps, cự ly truyền dẫn đến vài km. 


Cáp quang gồm một sợi thủy tỉnh rất mảnh gọi là lõi (core) được bao 
bọc bởi một lớp thủy tỉnh đồng tâm gọi là lớp vỗ bọc (cladđing). Trong 
một sợi cáp có hai sợi nằm trong vỏ bọc riêng biệt : một cho hướng phát, 
một cho hướng thu. 


Cáp quang có thể hoạt động ở 1 trong 2 chế độ : đơn mode (chỉ có 
một đường dẫn quang) và đa mode (nhiều đường dẫn quang). 


Có 4 loại cáp quang hay được sử dụng : 

~ Cáp có đường kính lõi sợi 8,3 mm, đường kính áo 125 mm/single-mode. 
— Cáp có đường kính lõi sợi 50 mm, đường kính áo 125 mm/single-mode. 
~ Cáp có đường kính lõi sợi 6,25 mm, đường kính áo 125 mm/single-mode. 
— Cáp có đường kính lõi sợi 100 mm, đường kính áo 140 mm/single-mode. 
1.2. Truyền dẫn vô tuyến 

1.2.1. Radio 


Radio chiếm dải tần từ 10 kHz đến 1GHz, trong đó có các băng tần 
quen thuộc như : 


- Sóng ngắn 
~ VHF (Very High Frequeney) : Truyền hình và FM Radio 
~ UHF (Ultra High Frequeney) : Truyền hình 


Có 3 phương thức truyền theo tần số Radio : 


- Công suất thấp, tần số đơn : tốc độ 1-10 Mbps, độ suy hao lớn do 
công suất thấp, chống nhiễu EMI (Electro Magnetic Interference) kém. 


18 2-GTCĐ-B 


~ Công suất cao, tần số đơn : tốc độ 1~10 Mbps, độ suy hao ít hơn 
nhưng khả năng chống nhiễu vẫn kém. 


- Trải phổ : tất cả các hệ thống 900 MHz đều có phạm ví tốc độ từ 
2-6 Mbps. Các hệ thống mới làm việc với các tần số GHz có thể đạt tốc 
độ cao hơn. Do hoạt động ở công suất thấp nên độ suy hao lớn. 


1.2.2. Vibd (Microwove) 
Có 2 dạng truyền thông bằng viba : mặt đất và vệ tỉnh. 


Các hệ thống viba mặt đất thường hoạt động ở băng tân 4-6 GHz và 
21-23 GHz, tốc độ truyền dữ liệu 1-10 Mbps. 


1.2.3. Cóc hệ thống hồng ngoại 


Có 2 phương pháp kết nối mạng bằng hồng ngoại : điểm-điểm và 
quảng bá. 


Các mạng điểm-điểm hoạt động bằng cách chuyển tiếp các tín hiệu 
hồng ngoại từ một thiết bị tới thiết bị kế tiếp. Dải tần của phương pháp 
này khoảng từ 100 GHz đến 1000 THz, tốc độ khoảng 100 kbps đến 
16 Mbpa. 


Các mạng quảng bá hồng ngoại cũng có dải tần từ 100 GHz đến 
1000 THz, nhưng tốc độ truyền dữ liệu thực tế chỉ đạt đưới 1 Mbps. 
2. Card mạng 


Card mạng đóng vai trò như giao diện hoặc kết nối vật lý giữa máy 
tính và cáp mạng. Nhưng card này được lắp vào khe mở rộng bên trong 
mỗi máy tỉnh và máy phục vụ trên mạng. Sau khi lắp card xong, cáp 
mạng được nối với cổng card để tạo nối kết vật lý thật sự giữa máy tính 
đó với những máy còn lại của mạng. 


Chức năng của Card mạng là : 

- Chuẩn bị dữ liệu cho cáp mạng 

~ Gửi dữ liệu đến máy tính 

~ Kiểm soát luồng đữ liệu giữa máy tính và hệ thống cáp. 


19 


Mỗi Card có địa chỉ riêng cho phép phân biệt với mọi card trên mạng 
khác. Card mạng thường có những tùy chọn cấu hình xác định để card 
hoạt động hợp lý. Cấu hình bao gồm : tín hiệu ngắt (TRQ), địa chỉ cổng 
nhập/xuất cơ sở (ƯO), địa chỉ bộ nhớ cơ sở và máy thu phát. 


Card mạng có ảnh hưởng lớn đến hiệu suất thi hành của toàn mạng. 
Nếu card chậm, dữ liệu sẽ không truyền nhận nhanh chóng trên mạng, 
đặc biệt trên mạng Bus, chỉ có thể dùng mạng cho đến khi cáp thông, thì 
card chậm có thể gia tăng thời gian chờ đợi của người sử dụng. Có thể 
tăng tốc độ di chuyển đữ liệu qua card theo các phương pháp sau : 


- Truy nhập bộ nhớ trực tiếp (DMA -- Direct Memory Access) : máy 
tính chuyển trực tiếp dữ liệu từ bộ nhớ đệm (buffer) của card mạng đến 
bộ nhớ máy tính mà không cần dùng bộ vi xử lý trong máy tính. 


- Bộ nhớ thích ứng dùng chung (shared adapter memory) : card 
mạng chứa RAM mà nó dùng chung với máy tính. Máy tính nhận biết 
RAM này như thể nó được cài đặt thật sự trong máy tính. 


- Bộ nhớ hệ thống dùng chung (shared system memory) : bộ xử lý 
card mạng chọn ra một phần bộ nhớ máy tính và dùng nó để xử lý tín 
hiệu. 

- Khống chế bus : card mạng kiểm soát tạm thời bus máy tính, bỏ 
qua CPU máy tính và chuyển trực tiếp đữ liệu vào bộ nhớ hệ thống của 
máy tính, làm tăng tốc độ xử lý bằng cách giải phóng bộ xử lý để tập 
trung vào các tác vụ khác. 

— Lưu tạm vào RAM : Chip RAM trên card mạng hình thành một bộ 
nhớ đệm (buffer). Khi card nhận quá nhiều dữ liệu tới mức không thể xử 
lý ngay được, RAM sẽ lưu giữ tạm thời một số dữ liệu cho đến khi card 
có thể xử lý chúng. 


~ Bộ xử lý gắn trong (onboard mieroprocessor) : card mạng có một bộ 
vi xử lý riêng, không cần máy tính hỗ trợ xử lý dữ liệu. 

3. Bộ giao tiếp mạng 

Các bộ giao tiếp mạng có thể được thiết kế ở dạng các tấm. giao tiếp 


mạng NIC (Network Interface Card) hoặc các bộ thích nghị đường 
truyền (Transmission Media Adapter). 


20 


se 
cụ VÀ 


NIC 1à một thiết bị phổ dụng để nối máy tính với mạng. Trong NIC 
có một bộ thu-phát với một số kiểu đầu nối (connector) : 


Đối với Ethernet, NIC có thể dùng các loại đầu nối : 
- K4ð cho UTP Ethernet 

— BNC cho Thin Ethernet 

~ AUI cho Thick Ethernet 

Đối với Token Ring, NIC có thể có Ð đầu nối : 

- Rj#— 45 cho UTP 


Bộ thích nghỉ đường truyền là thiết bị có chức năng làm thích nghì 
một kiểu đầu nối nào đó trên máy tính với một kiểu đầu nối khác mà 
mạng đòi hỏi. Các thiết bị sau được xếp vào loại này : 


— Transceive (MAU) : nối các máy tính với các mạng EBthernet dùng 
cấp béo. 

~ Media filter (Bộ lọc) : thích nghi một DB-15 Token Ring để nối tới 
một mạng UTP với một RJ-45. 

~ Bộ thích nghĩ cổng song song : nối các máy laptop với mạng qua 
các cổng song song của chúng. 


— Bộ thích nghi cổng SCSI (Small Computer 5ystems biệo SS63): nối 
máy tính với mạng qua một giao diện SGSL 


4. Bộ chuyển tiếp (Repeater) 


Repeater có chức năng tiếp nhận và chuyển tiếp các tín hiệu đữ liệu 
nên thường được dùng để mở rộng mạng. 


Mục đích của Repeater tái sinh và định thời lại cho các tín hiệu 
mạng ở mức bit và cho phép chúng đi chuyển một quãng đường dài trên 
môi trường. Do hoạt động ở mức bít, fepeafer được xếp uào các thiết bị 
lớp 1 của mô hình OSI. 


Một số Repeater chỉ đơn giản là khuếch đại tín hiệu. Tuy nhiên, lúc 
đó mọi tiếng ổn trên mạng cũng bị khuếch đại theo và nếu tín hiệu gốc 
bị méo thì Repeater khuếch đại này cũng không xử lý được. 


21 


Các loại Repeater tiên tiến hơn có thể khuếch đại và tái sinh tín 
hiệu. Chúng định danh đỡ liệu trong tín hiệu nhận được, dùng đữ liệu 
đó để tái sinh tín hiệu gốc. Điều đó cho phép khuếch đại tín hiệu mong 
muốn, đồng thời giảm được tiếng ồn và hiệu chỉnh được các hiện tượng 
méo (nếu cô). l 

Repeater cải thiện hiệu suất thi hành bằng cách chia mạng thành 2 
đoạn, do đó làm giảm số lượng máy tính trên một đoạn. Tuy nhiên, 
không thể dùng Repeater để mở rộng vô hạn một mạng bởi các mạng 
đều được thiết kế với kích thước giới hạn do độ trễ truyền dẫn. 


5. Bộ tập trung (Hub) 


Hub được gọi là bộ tập trung hay bộ chia, dùng để đấu nối mạng. 
Mục đích của Hub là tái sinh và định thời lại tín hiệu mạng, được thực 
hiện tập trung cho một số lớn các host. 


€ó 3 loại Hub : 


~ Hub chủ động (Active Hub) : lấy năng lượng từ một nguồn cung 
cấp riêng để tái sinh tín hiệu mạng. Chúng có các linh kiện điện tử có 
thể khuếch đại và xử lý tín hiệu điện tử truyền giữa các thiết bị của 
mạng. Hub này làm cho mạng khỏe hơn, ít nhạy cảm với lỗi và khoảng 
cách giữa các thiết bị tăng lên, ` 

— Hub bị động (Passive Hub) : không tái sinh tín hiệu ; có chức năng 
tổ hợp các tín hiệu từ mỗi đoạn cáp mạng và chia tín hiệu cho nhiều 
người dùng. 

— Hub thông minh (Tntelligent) : là Hub chủ động nhưng có thêm 
những chức năng sau : 

+ Quần trị : Hub thông minh có thể được lập trình để quản lý tải 
mạng. 

+ Chuyển mạch : chỉ chuyển tiếp gói tin tới cổng nối với trạm đích 
của nó thay vì chuyển tiếp gói tin đó tới tất cả các cổng của Hub. Ngoài 
ra, Hub thông minh còn có khả năng chuyển mạch các gói tin theo 
đường nhanh nhất. 


22 


` 
q@ 


6. Bộ chuyển mạch (Switch) 


Chuyển mạch là kỹ thuật nhằm giảm bớt tắc nghẽn trong các mạng 
LAN bằng cách giảm tải và tăng cường băng thông. Trong truyền số 
liệu, Switch thực hiện 2 hoạt động cơ bản : 


~ Chuyển mạch các frame dữ liệu 
- Xây đựng, đuy trì các bảng chuyển mạch và tìm kiếm theo vòng. 
Giống như Bridge, Switch kết nối các đoạn mạng (segment) LAN 


nhưng hoạt động với tốc độ cao hơn Bridge và có thể hỗ trợ nhiều chức 
năng mới. 


Switch thoạt nhìn cũng rất giống Hub vì một phần chức năng của 
chúng là kết nối tập trung nên đều có nhiều cổng để kết nối. Nhưng 
Hub là thiết bị lớp 1 còn Suitch là thiết bị lớp 2. Mặt khác, Switch đưa 
ra quyết định dựa vào các địa chỉ MAC còn Hub không đưa ra quyết 
định gì. 


Do khả năng đưa ra các quyết định, Switch làm cho các mạng LAN 
hoạt động hiệu quả hơn bằng cách đưa dữ liệu ra đúng các cổng thích 
hợp để truyền đến các host thực sự cân. 

7. Cầu nối (Bridge) 

Bridge có tất cả các chức năng của Repeater 


Bridge hoạt động tại tầng Liên kết dữ liệu trong mô hình OSL 
Mục đích của nó là lọc các ti mạng, giữ lại các tải cục bộ trong khi vẫn 
cho phép kết nối đến các phần khác của mạng đối với các tải được gửi 
đến đó. 

Có thể dùng Bridge để : 


- Nối kết hai đoạn mạng khác nhau như Ethernet và Token Rìng, 
nối kết những phương tiện vật lý khác nhau như cáp xoắn đôi và cấp 
đồng trục. 


~ Mở rộng quy mô hoặc gia tăng số nút trên mạng.., 
~ Làm giảm hiện tượng tắc nghẽn do số lượng máy tính nối vào 


mạng quá lớn bằng cách phân đoạn mạng. 


23 


Sự khác nhau giữa Bridge và Repeater ở chỗ : Bridge hoạt động ở 
tâng cao hơn trong mô hình OSI, có nghĩa nó thông minh hơn fiepeater 
và cung cấp nhiều chức năng truyền dữ liệu hơn. 


Bridge giống Repeater ở chỗ : chúng có thể phục hồi lại dữ liệu, 


nhưng Bridge phục hồi đữ liệu tại mức gói dữ liệu nên có thể gửi gói dữ 
liệu đi xa hơn. 
8. Bộ định tuyến (Router) 


Trong môi trường gồm nhiều đoạn mạng với giao thức và kiến trúc 
mạng khác nhau, cầu nối có thể không đảm bảo truyền thông nhanh 
trong tất cả các đoạn mạng. Khi đó, mạng cần một thiết bị không những 
biết địa chỉ của mỗi đoạn mạng mà còn quyết định con đường tết nhất để 
truyền đữ liệu. Đó là bộ định tuyến (Router). 


Router hoạt động tại tầng Mạng của mô hình OSI, có nghĩa chúng có 
thể chuyển đổi và định tuyến gói dữ liệu qua nhiều mạng. 


Bộ định tuyến có thể cung cấp các chức năng của Bridge : 
~ Lọc gói và cô lập lưu thông mạng 
. = Nối kết nhiều đoạn mạng 


Router truy cập nhiều thông tin trong gót dữ liệu hơn Bridge, dùng 
thông tin này cải thiện việc phân phát gói dữ liệu. Các bộ định tuyến có 
thể chia sẻ thông tin trạng thái và thông tin định tuyến với nhau, sử 
dụng thông tin này để bỏ qua các nối kết hông hoặc chậm. 

9. Bộ chọn đường cầu (Brouter) 


Bộ chọn đường cầu là sự kết hợp các đặc tính tối ưu của cá Câu nối 
và Bộ định tuyến. Nó có thể hoạt động như bộ định tuyến cho một giao 
thức và nối Hền mọi giao thức còn lại. 


Bộ chọn đường cầu có thể : 
— Định tuyến các giao thức có thể định tuyến được chọn 
- Bắc cầu các giao thức không thể định tuyến 


¬ Cung cấp khả năng hoạt động liên mạng 


24 


10. Bộ dồn-phân kênh (Multi-plexer) 

Multi-plexer là thiết bị có chức năng tổ hợp một số tín hiệu để 
chúng có thể được truyền với nhau, và khi nhận, được tách ra trở lại các 
tín hiệu gốc. 

Chức năng tổ hợp tín hiệu được gọi là multiplexing (dồn kênh). Còn 


chức năng phục hồi lại các tín hiệu gốc gợi là đemultiplexing (phân 
kênh). 





Multiplexing Demultiplexing 


Hình 1.6. Bộ dân - phân kênh Multi-plexer 


11. Cổng giao tiếp (Gateway) 

Cổng giao tiếp cho phép truyền thông giữa các kiến trúc mạng và 
môi trường khác nhau. Chúng đóng gói, biến đổi đữ liệu được truyền từ 
môi trường này đến môi trường khác, sao cho các môi trường có thể hiểu 
dữ liệu của nhau. Cổng giao tiếp tái đóng gói thông tỉn nhằm đáp ứng 
các yêu cầu của hệ thống đích. Nó có thể thay đổi dạng thức một thông 
điệp cho phù hợp với chương trình ứng dụng tại nơi nhận của quá trình 
truyền. l 

Cổng giao tiếp có thể liên kết 2 hệ thống không đồng nhất (không 
cùng sử dụng) : 

'— Giao thức truyền thông 

- Cấu trúc định đạng dữ liệu 

— Ngôn ngữ 


— Kiến trúc mạng 


25 


12. Modem 


Modem thực chất là tích hợp của một bộ điều chế và một bộ giải điều 
chế (Modulation/Demodulation). Modem là thiết bị có chức năng chuyển 
đối tín hiệu số thành tín hiệu tương tự và ngược lại để kết nối các máy 
tính qua đường điện thoại. 


Modem cho phép trao đổi thư điện tử, truyền tệp, truyền fax và trao 
đổi dữ liệu theo yêu cầu. 


Modem không thể dùng để nối các mạng xa với nhau và trao đối dữ 
liệu trực tiếp được. Nói cách khác, modem không phải là một thiết bị 
liên mạng. Tuy nhiên, modem có thể được dùng kết hợp với một Router 
để nối kết các mạng qua mạng điện thoại chuyển mạch công cộng. 


VI~ HỆ ĐIỀU HÀNH MẠNG ˆ 
1. Các quan điểm tiếp cận 


Cùng với việc ghép nối các máy tính thành mạng, cần thiết phải có 
hệ điểu hành trên phạm vi toàn mạng có chức năng quản lý dữ liệu và 
tính toán xử lý một cách thống nhất. Các hệ thống như vậy được gọi 
chung là Hệ điều hành mạng (Netoork Operating Systems ~ NOS), Đề 
thiết kế và cài đặt một hệ điểu hành mạng, có thể có 2 cách tiếp cận 
khác nhau : 


1.1. Cách tiếp cận thứ nhất : Tôn trọng tính độc lập của các hệ điều 
hành cục bộ đã có trên các máy tính của mạng 


Lúc đó hệ điều hành được cài đặt như một tập các chương trình tiện 
ích chạy trên các máy khác nhau của mạng. Tuy không được "đẹp" 
nhưng giải pháp này dễ cài đặt và không vô hiệu hóa các phần mềm đã 
có. 

Tư tưởng chủ đạo của giải pháp này là cung cấp cho mỗi người sử 
dụng một tiến trình đồng nhất (process), mà ta sẽ gọi là một øgen, làm 
nhiệm vụ cung cấp một giao diện đồng nhất với tất cả các hệ thống cục 
bộ đã có. Agen quản lý một cơ sở đữ liệu chứa các thông tin về hệ thống 
cục bộ, về các chương trình và dữ liệu người sử dụng. Trong trường hợp 
đơn giản nhất, agen£ chỉ hoạt động như một bộ xử lý lệnh, dịch các lệnh 


26 


của người sử dụng thành ngôn ngữ lệnh của hệ thống cục bộ rồi gửi 
chúng tới đó để thực hiện. Trước mỗi chương trình bắt đầu thực hiện, 
agen£ phải đảm bảo rằng tất cả các tệp cần thiết đều khả dụng. Việc cài 
đặt hệ điều hành mạng như vậy sẽ chốt lại 2 công việc chính : thiết kế 
ngôn ngữ lệnh của mạng và cài đặt agent. 


Như đã nói ở trên, cách tiếp cận này đơn giản và không ảnh hưởng 
đến các hệ thống cục bộ đã có. Thậm chí các hệ thống cục bộ có thể 
không cần biết đến sự tổn tại của mạng. Song điều không may là giải 
pháp này chỉ khả thi khi mà tất cả các tệp cần thiết đều biết trước để 
agent có thể gửi chúng tới một hệ thống cục bộ trước khi chương trình 
bắt đầu thực hiện. Ngoài ra, rất khó thực hiện các tương tác vào/ra mà 
chương trình lại không biết đến sự tồn tại của mạng. Một giải pháp tổng 
quát hơn nhằm "bọc" tiến trình đang chạy lại bằng cách "tóm bắt" tất cả 
các lời gọi hệ thống (System cœlïs) của nó để chúng có thể được thực hiện 
trong bối cảnh của hệ thống quản lý tệp của mạng (Netbuork file system). 


1.2. Cách tiếp cận thứ hai : Cài một hệ điều hành thuần nhất trên 
toàn mạng 


Theo cách tiếp cận này, người ta sẽ bỏ qua các hệ điều hành cục bộ 
đã có trên các máy và cài một hệ điều hành thuần nhất trên toàn mạng 
gọi là hệ điều hành phân tán (disfributed operating system). Rõ ràng 
giải pháp này "đẹp hơn" về phương diện hệ thống so với giải pháp trên 
nhưng độ phức tạp của công việc lại lớn hơn nhiều. 


Có thể thiết kế hệ điều hành phân tán theo một trong hai mô hình : 
mô hình tiến trình hoặc mô hình đối tượng. 


Trong mô hình tiến trình, mỗi tài nguyên (tệp, đĩa, thiết bị ngoại 
vi...) được quản lý bởi một tiến trình nào đó và hệ điểu hành mạng điều 
khiển sự tương tác giữa các tiến trình đó. Các dịch vụ của hệ điều hành 
tập trung truyền thống như quản lý tệp, lập lịch cho bộ xử lý, điều khiển 
terminal... được quản lý bởi các tiến trình SERVER đặc biệt, có khả 
năng tiếp nhận các yêu cầu, thực hiện dịch vụ tương ứng. Trong nhiều 
trường hợp các SERVER có thể chạy như các tiến trình người sử dụng 
thông thường. 


27 


Nhiệm vụ then chốt của mô hình này là phải xây dựng được cơ chế 


liên lọc giữa các tiến trình (Interprocess Communication ~ IPC). Để làm 
điều đó, người ta thường sử dụng một trong hai cách : 


~ Dùng lời gọi hàm (hoặc thủ tục) làm cơ chế cho IPC. Một hệ thống 
đây đủ bao gầm một tập các hàm (hoặc thủ tục) được viết theo một ngôn 
ngữ nào đó. Mã của hàm đó được phân tán cho các bộ xử lý. Để thực hiện 
việc truyền thông tin giữa các máy, một hàm trên máy này có thể gọi 
một hàm trên máy khác. Ngữ nghĩa của lời gọi hàm ở đây cũng giống 
như đối với các lời gọi hàm cục bộ thông thường : hờm gọi bị "treo" cho 
đến khi hàm được gọi kết thúc. Tham số được truyền từ hàm gọi tới hàm 
được gọi, còn kết quả được truyền theo chiều ngược lại. Cách tiếp cận 
này dân đến một hệ điều hành được viết như một chương trình lớn, tuy 
chặt chẽ và nhất quán nhưng lại thiếu mềm dẻo. 


~ Phương pháp chuyển thông báo cho cơ chế IPC : các tiến trình liên 
lạc với nhau bằng cách chuyển thông báo. Mã của các tiến trình được 
tách biệt và có thể được viết bằng các ngôn ngữ khác. Cách tiếp cận này 
đồi hỏi phải giải quyết nhiều vấn đề hơn cách tiếp cận lời gọi hàm, 
chẳng hạn như vấn đề địa chỉ hóa (định danh), thiết lập các liên kết ảo, 
cắt/hợp thông báo, kiểm soát luồng dữ liệu, chuyển thông báo tới đồng 
thời nhiều đích (broœdcasting)... Rõ ràng cách tiếp cận này sẽ cho ta một 
hệ điều hành mềm dẻo hơn, 


Trong mô hình đối tượng, thế giới bao gầm các đối tượng khác nhau, 
mỗi đối tượng có một kiểu (ype), một biểu điễn và một tập các thao tác 
có thể thực hiện trên đó. Để thực hiện một thao tác trên một đối tượng 
(chẳng hạn : đọc một tệp), một tiến trình người sử dụng phải có một 
"giấy phép" đối với các đối tượng đó. Nhiệm vụ cơ bản của hệ điều hành 
ở đây là quản lý các "giấy phép" và cấp phát các "giấy phép" đó cho các 
tiến trình để thực hiện các thao tác cần thiết. Trong một hệ tập trung, 
bản thân hệ điều hành nấm giữ các "giấy phép" bên trong nó để ngăn 
ngừa người sử dụng cố ý "giả mạo" chúng. Trong một hệ phân tán, các 
"giấy phép" được lưu chuyển theo một cách nào đó để mọi tiến trình đều 
có cơ hội nhận được "giấy phép" và sao cho những kẻ "ma lanh" không 
thể tự tạo ra được chúng. 


28 


Việc thiết kế hệ điều hành phân tán theo mô hình đối tượng là một 
hướng rất triển vọng tuy vẫn còn tổn tại nhiều vấn đề cần giải quyết 
trọn vẹn hơn. 


2. Một số hệ điều hành mạng thông dụng 


Việc lựa chọn hệ điều hành mạng với nhiệm vụ quản lý và phân phối 
tài nguyên phụ thuộc rất nhiều vào kiến trúc mạng. Có hai kiểu kiến 
trúc mạng là Peer fo Peer và Client! Seruer, theo đó hệ điều hành phải được 
xây dựng sao cho phù hợp với từng kiểu kiến trúc mạng tương ứng. 


Đặc điểm cơ bản của kiến trúc Peer to Peer là tất cả các máy tính 
trong mạng đều có thể dùng chung tài nguyên của nhau. Đây là quan hệ 
nhiều — nhiều giữa các máy tính. Trong kiến trúc này, thực ra không có 
cái gọi là hệ điều hành mạng. Mỗi Workstation có một hệ điều hành 
riêng và có thể cho phép các máy tính chia sẻ tài nguyên với nhau thông 
qua một nghỉ thức chung (phổ biến nhất là Netbeui hoặc Netios). Một số 
hệ điều hành mạng Peer to Peer như : Windows for Workgroups, Windows 95, 
Windows NT Workstation của Microsoft hay OS/2 của IBM. 


Khác với Peer to Peer, trong kiến trúc Client/Server, tài nguyên của 
mạng được đặt trên một hoặc nhiều Server chuyên dụng theo từng loại 
địch vụ. Nghĩa là một Workstation chỉ có thể sử dụng tài nguyên mà 
Server của mạng cung cấp và không một Workstation nào có thể sử 
dụng tài nguyên của một Workstation khác. Quan hệ ở đây là quan hệ 
một ~- nhiều giữa Server và Workstation. Một số hệ điều hành mạng 
Client/Server như : Noveli Netware, Windows NT Server hay Ủnix. 


Câu hỏi ôn tập 
Cơ sở của sự phân loại mạng máy tính 2 


Phân biệt các cấu hình của mạng. 
Vai trò của các phân tử trong mạng. 


>0 R. 


Đặc điểm của các phương pháp truyền dữ liệu trên các mạng ngang hàng và 
mạng khách/chủ. 


e= 


Các hệ điều hành và vai trò trong hoạt động của mạng máy tính 2 
6. Vì sao phải kiểm soát lỗi, luồng dữ liệu và phương pháp thực hiện 2 


29 


hương II 


KIẾN TRÚC MẠNG PHÂN TẦNG VÀ 
CÁC GIAO THỨC MẠNG 


1~ KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG VÀ MÔ HÌNH OSI 
1. Kiến trúc phân tầng và nguyên tắc phân tầng 


Để giảm độ phức tạp của việc thiết kế và cài đặt mạng, hầu hết các 
mạng máy tính hiện có đều được phân tích thiết kế theo quan điểm 
phân tầng (/ayering). Mỗi hệ thống thành phần của mạng được xem như 
là một cấu trúc đa tầng, trong đó mỗi tầng được xây trên tầng trước nó. 
Số lượng các tầng cũng như tên và chức năng của mỗi tầng là tùy thuộc 
vào cả nhà thiết kế. Cách phân tầng trong mạng của IBM (SWA), của 
Digital (OEWCneÐ, hay của Bộ Quốc phòng Mỹ (ARPANET)... là không 
giống nhau. Tuy nhiên trong hầu hết các mạng, mục đích của mỗi tầng 
là để cung cấp một số dịch vụ nhất định cho tầng cao hơn. Dưới đây là 
minh họa một kiến trúc phân tầng tổng quát với giả thiết A và B là hai 
hệ thống (máy tính) thành phần của mạng được nối với nhau : 


Hệ thống A Hệ thống B 


pc. Fie@Si 
























~———— Giao thức tầng N 








Giao thức tầng ¡ +1 













Ỉ Tầng ¡ +1 
Tầng ¡~! 


Giao thức tầng ¡ 
~———— Giao thức tầng i-1 











LÌ|: 









~—————— Giao thức tầng 1 





Đường truyền vật lí 
Hìùnh 2.1. Mô hình kiến trúc mạng phân tầng 


30 


về 


Nguyên tắc của kiến trúc phân tầng là : mỗi hệ thống trong một 
mạng đều có cấu trúc tầng (số lượng tầng, chức năng của mỗi tầng là 
như nhau). Sau khi đã xác định số lượng tầng và chức năng mỗi tầng thì 
công việc quan trọng tiếp theo là định nghĩa mối quan hệ (giao diện) 
giữa hai tầng kể nhau và mối quan hệ giữa hai tầng đồng mức ở hai hệ 
thống nối kết với nhau. Trong thực tế, dữ liệu không được truyền trực 
tiếp từ tầng thứ ¡ của hệ thống này sang tầng thứ i của hệ thống khác , 
đrừ đối uới các tầng thấp nhất trực tiếp sử dụng đường truyền uật lý để 
truyền các xâu bít (0,1) từ hệ thống này sang hệ thống khác). Ö đây quy 
ước dữ liệu ở bên hệ thống gửi (sender) được truyền sang hệ thống nhận 
(receiuer) bằng đường truyền vật lý và cứ thế đi ngược lên các tầng trên. 
Như vậy giữa hai hệ thống kết nối với nhau, chỉ ở tầng thấp nhất mới có 
liên kết vật lý, ở các tầng cao hơn là những liên kết logic (liên kết do) 
được đưa vào để hình thức hóa các hoạt động của mạng thuận tiện cho 
việc thiết kế và cài đặt các phần mềm truyền thông. 


2. Mô hình OSI 


Khi thiết kế, các nhà thiết tế tự do lựa chọn kiến trúc mạng riêng 
của mình. Từ đó dẫn đến tình trạng không tương thích giữa các mạng : 
phương pháp truy nhập đường truyền khác nhau, sử dụng họ giao thức 
khác nhau... Sự không tương thích đó làm trở ngại cho sự tương tác của 
người sử dụng các mạng khác nhau. Nhu cầu trao đổi thông tin càng lớn 
thì trở ngại đó càng không thể chấp nhận được đối với người sử dụng. Sự 
thúc bách của khách hàng đã khiến các nhà sản xuất và các nhà nghiên 
cứu thông qua các tổ chức chuẩn hóa quốc gia và quốc tế tích cực tìm 
kiếm một sự hội tụ cho các sản phẩm mạng trên thị trường. Để có được 
điều đó, trước hết cần xây dựng được một khung chuẩn về kiến trúc 
mạng để làm căn cứ cho các nhà thiết kế và chế tạo các sản phẩm 
về mạng. 


Do đó, năm 1977, Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (nfernational 
Organization for StandariizaHion - ISO) đã lập ra một tiểu ban nhằm 
phát triển một khung chuẩn như thế. Kết quả là năm 1984, ISO đã xây 
dựng xong một Mô hình tham chiếu cho việc nối kết các hệ thống 
mở (Reference Model for Open Systems Interconnection - QSI Reference 
Model). Mô hình này được dùng làm cơ sở để nối kết các hệ thống mở 


31 


9 


phục vụ cho các ứng dụng phân tán. Từ "mở" ở đây nói lên khả năng 2 
hệ thống có thể nối kết để trao đổi thông tỉn với nhau nếu chúng tuân 
thủ mô hình tham chiếu và các chuẩn liên quan. 


Mô hình OSI được phân biệt thành nhóm các tầng thấp (Physical, 
Data Link, Network, Transport) và nhóm các tầng cao (Session, 
Presentation, Application). Các tầng thấp quan tâm đến các phương tiện 
cho phép truyền dữ liệu giữa các hệ thống cuối, còn các tầng cao tập 
trung đáp ứng các yêu cầu và các ứng dụng của người sử đụng trên 
mạng thông qua phương tiện truyền thông cung cấp bởi nhóm các tầng 
thấp. ' 

21. Nguyên tắc xây dựng các tầng trong mô hình OSĩ 

Mô hình OSI được xây dựng dựa trên các nguyên tắc chủ yếu sau đây : 

PI : Để đơn giản cần hạn chế số lượng các tầng 

P2 : Tạo ranh giới các tầng sao cho các tương tác và các mô tả các 
dịch vụ là tối thiểu. 


P3 : Chia các tầng sao cho các chức năng khác nhau được tách biệt 
với nhau và các tầng sử dụng các loại công nghệ khác nhau cũng được 
tách biệt. 


P4 : Các chức năng giống nhau được đặt vào cùng một tầng. 


PB : Chọn ranh giới giữa các tầng theo kinh nghiệm đã được chứng 
tổ là thành công. 


P6 : Các chức năng được định vị sao cho có thể thiết kế lại tầng mà 
ảnh hưởng ít nhất đến các tầng kể nó. 


P7 : Tạo ranh giới các tầng sao cho có thể chuẩn hóa giao diện tương 
ứng. 


P8 : Tạo một tầng khi dữ liệu được xử lý một cách khác biệt. 


P9 : Cho phép các thay đổi chức năng hoặc giao thức trong một tầng 
không làm ảnh hưởng đến các tầng khác. 


P10 : Mỗi tầng chỉ có các ranh giới (giơo điện) với các tầng kể trên và 
dưới nó. 


32 


Các nguyên tắc tương tự được áp dụng khi chia các tầng con 
(sublayer). 


P11 : Có thể chia một tầng thành các tầng con khi cần thiết. 
P12 : Tạo các tầng con để cho phép giao diện với các tầng kế cận. 
P18 : Cho phép hủy bỏ các tầng con nếu thấy không cần thiết. 


Kết quả mô hình OSI gồm có 7 tầng với tên gọi và chức năng được 
chỉ ra trong hình dưới đây : 


Hệ thống mô A Hệ thống mỏ B 
s[Pe=e — Tam T3] 
HE Em Thị 




































Giao thức tầng 5 









[HH 









[4 | Transport - Giao thức tầng4_ ————> 
Giao thức tấng3_ ———~ [Mạng _ _ 
[2| DaaLing - Giao thức tầng2_ ———~ 
Giao thức tầng † 





Đường truyền vật lí 





Hình 2.9. Mô hình OSI 7 tầng 


2.2. Chức năng các tầng trong mô hình 
2.2.1. Tầng vệt lý 


Tầng vật lý (Physical) là tầng cung cấp các phương tiện điện, cơ, 
chức năng, thú tục để kích hoạt, duy trì và đình chỉ liên kết vật lý giữa 
các hệ thống. : 


Thuộc tính điện liên quan đến sự biểu diễn các bit và tốc độ truyền 
các bit. Thuộc tính cơ liên quan đến các tính chất vật lý của giao diện với 
một đường truyền (kích thước, cấu hình). Thuộc tính chức năng chỉ ra 
các chức năng được thực hiện bởi các phần tử của giao diện vật lý, giữa 
một hệ thống và đường truyền. Thuộc tính thủ tục liên quan đến giao 
thức điều khiển việc truyền các xâu bit qua đường truyền vật lý. 


3-GTCĐ-A 33 


Khác với các tầng khác, tầng Vật lý là tầng thấp nhất, giao điện với 
đường truyền không có PDU cho tầng Vật lý, không có phần header 
chứa thông tin điều khiển PCI, dữ liệu được truyền đi theo dòng bit (bịt 
stream). Bởi các giao thức cho tầng Vật lý không xuất hiện với ý nghĩa 
giống như đối với các tầng khác. 

Môi trường của tầng Vật lý có thể là môi trường thực hoặc môi 
trường logie. 


Trong môi trường thực, 2 hệ thống mở được nối với nhau bằng một 
đoạn cáp đồng trục và một đoạn cáp quang. Modem € chuyển đổi tín 
hiệu số sang tín hiệu tương tự để truyền trên cáp đồng trục. Modem D 
chuyển đổi ngược lại, từ tín hiệu tương tự sang tín hiệu số, qua 
Transdueer E, xung điện được biến đổi thành xung ánh sáng để truyền 
qua cấp quang. Cuối cùng, Transdueer F lại chuyển xung ánh sáng 
thành xung điện và đi vào B. 


Môi trường logic là sự thể hiện môi trường thực theo ngôn ngữ của 
mô hình OSI. Một thực thể tầng Vật lý là một cấu trúc logic giao điện 
với một đường truyền vật lý. Các thực thể đó có mặt trong hệ thống A và 
B nhưng đồng thời cũng có một thực thể Vật lý ở giao điện giữa D và E. 
Thực thể trung gian này là một bộ chuyển tiếp (relay) hoạt động ở tầng 
Vật lý giao diện với 2 đường truyền vật lý khác nhau. Giao thức tầng 
Vật lý tổn tại giữa các thực thể đó để quy định về phương thức (đông bộ, 
phi đồng bộ), tốc độ truyền... Yêu cầu là giao thức phải độc lập tối đa với 
đường truyền vật lý để một hệ thống có thể giao diện với nhiều đường 
truyền vật lý khác nhau. Do vậy, các chuẩn cho tầng Vật lý sẽ bao gồm 
không chỉ các phần tử, giao thức giữa các thực thể mà còn phải có các 
đặc tả của giao diện với đường truyền. 

2.2.2.Tồng liên kết dữ liệu 

Tầng liên kết dữ liệu (Data Link) cung cấp các phương tiện để 
truyền thông tin qua liên kết vật lý, đảm bảo tin cậy thông tin qua các 
cơ chế đồng bộ hóa, kiểm soát lỗi và kiểm soát luồng dữ liệu. 

Giống như tầng Vật lý, có rất nhiều giao thức được xây dựng cho 
Tầng liên kết đữ liệu. Các giao thức liên kết dữ hiệu (Data Link Protocol) 
được chia thành : đị bộ (asynchronous DLP) và đồng bộ (synchronous 


34 3-GTCĐ-B 


@¬` 
s: 


DLP). Trong đó, loại đồng bộ lại bao gồm 2 nhóm là hướng ký tự và 
hướng bùi. 


* DLP dị bộ 


Các DLP dị bộ sử dụng phương thức truyền đị bộ, trong đó các bit 
đặc biệt START và STOP được dùng để tách các xâu bit biểu điễn các ký 
tự trong dòng đữ liệu cần truyền đi. Gọi là dị bộ vì phương thức này 
không cần có sự đồng bộ liên tục giữa người gửi và người nhận tin. Nó 
cho phép một ký tự dữ liệu được truyền đi bất kỳ lúc nào mà không cần 
quan tâm đến các tín hiệu đồng bộ trước đó. 


Các giao thức loại này thường được dùng trong các máy điện báo 
hoặc các máy tính trạm cuối tốc độ thấp. Phần lớn các máy PC sử dụng 
phương thức truyền đị bộ do tính đơn giản của nó. 


* DLP đồng bộ 


Phương thức truyền đồng bộ không dùng các bit đặc biệt START, 
STOP để đóng khung mỗi ký tự mà chèn các ký tự đặc biệt như SYN 
(Synchronization), EOT (End Of Transmission) hay đơn giản hơn là một 
lá cờ (flag) giữa các đữ liệu của người sử dụng để báo hiệu cho người 
nhận biết được dữ liệu đang đến hoặc đã đến. 


Cần lưu ý rằng các hệ thống truyền thông đòi hỏi 2 mức đồng bộ hóa :. 
— Ở mức vật lý : giữ đồng bộ giữa các đồng hồ của người gửi và người 
nhận. 


- Ở mức liên kết dữ liệu : phân biệt đữ liệu của người sử dụng với 
flag và các vùng thông tin điều khiển khác. 

Các DLP hướng ký tự được xây dựng trên các ký tự đặc biệt của một 
bộ mã chuẩn nào đó (ASCH hay EBCDIC), trong khi các DLP hướng bit 
lại dùng các cấu trúc nhị phân (xâu bit) để xây dựng các phần tử của 
giao thức (đơn vị dữ liệu, các thủ tục...) và khi nhận, đữ liệu sẽ được tiếp 
nhận lần lượt từng bit một. 


2.2.3. Tầng mạng 


Cấu trúc của tầng Mạng (Network) được nhiều chuyên gia đánh giá 
là phức tạp nhất trong các tầng của mô hình OSI. Tầng Mạng cung cấp 


35 


phương tiện để truyền các đơn vị đữ liệu qua mạng, thậm chí qua một 
mạng của các mạng. Bởi vậy, nó cần được thích ứng với nhiều kiểu mạng 
và nhiều dịch vụ được cung cấp bởi các mạng khác nhau. Các dịch vụ và 
giao thức cho tầng Mạng phải phản ánh được tính phức tạp đó. 


Chức năng chủ yếu của tầng Mạng là chọn đường (routing) và 
chuyển. tiếp (relaying). Ví dụ, trong mạng chuyển mạch gói, các gói đữ 
liệu được truyền trên mạng từ một hệ thống mở này đến một hệ thống 
mở khác phải được chọn đường qua một chuỗi các nút mạng. Mỗi nút 
nhận gói dữ liệu từ một đường vào rồi chuyển tiếp nó tới một đường ra, 
hướng đến đích của dữ liệu. Như vậy, mỗi nút trung gian trên phải thực 
hiện chức năng chọn đường và chuyển tiếp. 


Chọn đường là sự lựa chọn một con đường để truyền một đơn vị dữ 
liệu từ trạm nguồn đến trạm đích của nó. Một kỹ thuật chọn đường theo 
đó phải thực hiện 2 chức năng chính sau đây : 


(1) Quyết định chọn đường theo những tiêu chuẩn (tối ưu) nào đó. 

(2) Cập nhật thông tin chọn đường - thông tin dùng cho chức năng (1) 

Có nhiều kỹ thuật chọn đường khác nhau, được phân biệt bởi các 
yếu tố : 

- Sự phân tần các chức năng chọn đường trên các nút của mạng. 

- Sự thích ngh1 với trạng thái hiện hành của mạng. 

~ Các tiêu chuẩn (tối ưu) để chọn đường. 


* Kỹ thuật chọn đường tập trung uà kỹ thuật chọn đường 
phán tán : xây dựng dựa trên sự phân tán của các chức năng chọn 
đường trên các nút mạng. 


Kỹ thuật chọn đường tập trung được đặc trưng bởi sự tồn tại của một 
hoặc vài trung tâm điểu khiển mạng thực hiện việc chọn đường, sau đó 
gửi bảng chọn đường tới tất cả các nút dọc theo con đường đã được chọn 
đó. Trong trường hợp này, thông tin tổng thể của mạng cần dùng cho 
việc chọn đường chỉ được cất giữ tại trung tâm điều khiển mạng. Các 
nút mạng có thể không gửi bất kỳ thông tin nào về trạng thái của 
chúng, gửi định kỳ, hoặc gửi khi xảy ra sự kiện nào đó tới trung tâm. 


36 


Š 


Trung tâm điều khiển sẽ cập nhật các bảng chọn đường dựa trên các 
thông tin nhận được đó. : 


Kỹ thuật chọn đường phân tán không có các trung tâm điều khiển : 
quyết định chọn đường được thực hiện tại mỗi nút mạng. Điều này đòi 
hỏi việc trao đổi thông tin giữa các nút, tày theo mức độ thích nghỉ của 
giải thuật được sử dụng. 


* Kỹ thuật chọn dường thích nghỉ uà hỹ thuật chọn đường. 
không thích nghỉ : xây dựng dựa trên sự thích nghì với trạng thái hiện 
hành của mạng. 


Kỹ thuật chọn đường tĩnh (không thích nghì) có thể tập trung hoặc 
phân tán nhưng nó không đáp ứng với mọi sự thay đối trên mạng. Trong 
trường hợp này, việc chọn đường được thực hiện mà không có sự trao đổi 
đo lường và cập nhật thông tin. Tiêu chuẩn (tối ưu) để chọn đường và 
bản thân con đường được chọn một lần cho toàn bộ cuộc mà không hề có 
sự thay đổi nào giữa chừng. Kỹ thuật chọn đường tĩnh, đo đó rất đơn 
giản và được sử dụng rộng rãi, đặc biệt trong các mạng tương đối ổn 
định, ít có sự thay đổi về topo và lưu thông trên mạng. 


Kỹ thuật chọn đường thích nghỉ (động) có những đáp ứng các trạng 
thái khác nhau của mạng. Đây là một yếu tố rất quan trọng, đặc biệt đối 
với các ứng dụng thời gian thực mà yêu cầu đầu tiên của người sử dụng 
là mạng phải có khả năng cung cấp các con đường khác nhau để dự 
phòng sự cố và thích nghi nhanh chóng với các thay đổi trên mạng. Mức 
độ thích nghì của kỹ thuật chọn đường được đặc trưng bởi sự trao đổi 
thông tin chọn đường trong mạng. Mỗi nút hoặc trung tâm điều khiển 
hoạt động một cách độc lập với thông tin riêng của mình để thích nghỉ 
với sự thay đổi của mạng theo một phương pháp nào đó. Ở mức độ cao 
hơn, thông tin về trạng thái của mạng có thể được cung cấp bởi các nút 
lân cận hoặc tất cả các nút khác. Khi có sự thay đổi trên mạng, thông tin 
về sự thay đổi sẽ được cập nhật. Song thực tế cho thấy, đôi khi thông tin 
không được truyền đi với tốc độ cần thiết làm cho các gói tin vẫn được 
gửi đến đường truyền xảy ra sự cố, gây ra hiện tượng tắc nghẽn. Một 
hiện tượng khác cũng thường gặp phải là các gói tin bị lạc trong mạng 
và không bao giờ đến được đích. 


đ? 


2.2.4. Tầng giao vận 


Tầng giao vận (Transport) là tầng cao nhất của nhóm các tầng thấp. 
Mục đích của nó là cung cấp các dịch vụ truyền dữ liệu sao cho các chỉ 
tiết cụ thể của phương tiện truyền thông được sử dụng ở bên dưới trở 
nên (rong sưối đối với các tầng cao. Nói cách khác, tầng Giao vận như 
một bức màn che phủ toàn bộ các hoạt động của các tầng thấp bên dưới 
nó. Theo đó, nhiệm vụ của tầng Giao vận là rất phức tạp. Nó phải thích 
ứng với phạm vi rất rộng các đặc trưng của mạng, nhận biết được yêu 
cầu về chất lượng dịch vụ của người sử dụng cũng như khả năng cung 
cấp dịch vụ của mạng bên dưới. Chất lượng của các dịch vụ mạng tùy 
thuộc vào loại mạng khả dụng của tầng Giao vận và cho người sử dụng 
cuối. 


Theo CCTTT và ISO, có 3 loại mạng : 


— Mạng loại A : có tỷ suất lỗi và sự cố có báo hiệu chấp nhận được. 
Các gói tìn được giả định là không bị mất. Tầng Giao vận không cần 
cung cấp các dịch vụ phục hổi hoặc sắp xếp thứ tự lại. 


- Mạng loại B : có tỷ suất lỗi chấp nhận được nhưng tỷ suất sự cố có 
báo hiệu lại không chấp nhận được. Tầng Giao vận phải có khả năng 
phục hổi lại khi xảy ra lỗi hoặc sự cố. 


— Mạng loại C : có tỷ suất lỗi không chấp nhận được. Tầng Giao vận 


phải có khả năng phục hồi lại khi xảy ra lỗi và sắp xếp thứ tự lại các gói 


tim. 


Như vậy, với mạng loại A thì công việc của tầng Giao vận sẽ dễ dàng 
hơn. Tuy nhiên, rất nhiều mạng chỉ có chất lượng dịch vụ của mạng loại 
B và nên khi xác định dịch vụ và giao thức cuả tầng Giao vận cần 
quan tâm đến những trường hợp chất lượng địch vụ mạng là xấu nhất. 
Nhiệm vụ của tầng Giao vận là phải lựa chọn được dịch vụ và giao thức 
giao vận thích hợp với loại mạng cho trước. 


2.2.5. Tầng phiên 


Tầng Phiên (Session) là tầng thấp nhất trong nhóm các tầng cao và 
nằm ở ranh giới giữa hai nhóm tầng thấp và tầng cao. Mục tiêu của tầng 
Phiên là cung cấp cho người sử dụng cuối cùng chức năng cần thiết để 
quản trị các phiên ứng dụng của họ. Cụ thể là :; 


38 


“2h 
Suy 


- Điều phối việc trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng bằng cách thiết 
lập và giải phóng các phiên. 

~ Cung cấp các điểm đồng bộ hóa để kiểm soát việc trao đổi dữ liệu. 

- Áp đặt các quy tắc cho các tương tác giữa các ứng đụng của người 
sử đụng. 

.— Cung cấp cơ chế nắm quyền (lần lượt) trong quá trình trao đối 
dữ liệu. - 

Việc trao đổi đữ liệu có thể thực biện theo 1 trong 3 phương thức : 
Hai chiều đồng thời (full-duplex), hai chiều luân phiên (half-duplex) 
hoặc một chiều (simplex). 

Với phương thức hai chiều đồng thời, cả hai bên đều có thể đồng thời 
gửi dữ liệu đi. Phương thức này khi đã được thỏa thuận không đời hỏi có 
nhiệm vụ quản trị tương tác đặc biệt nào. Đây là phương thức hội thoại 
phổ biến nhất. 


Phương thức hai chiều luân phiên xuất hiện vấn đề là người sử dụng 
phải luân phiên "lấy lượt" để truyền dữ liệu. Các ứng dụng hỏi/đáp là ví 
dụ điển hình cho phương thức này. Thực thể tầng Phiên (session entity) 
duy trì tương tác luân phiên bằng cách báo cho mỗi người sử dụng khi 
đến lượt họ được truyền dữ liệu. 


Trường hợp một chiều nói chung ít xảy ra, thường là dữ liệu được 
gửi tối người sử dụng tạm thời không làm việc, chỉ có một chương trình 
nhân (receiver server) với nhiệm vụ duy nhất là tiếp nhận đữ liệu đến 
và lưu giữ lại. 


Vấn để đồng bộ hóa trong tầng Phiên được thực hiện tương tự như 
cơ chế điểm kiểm tra / phục hồi (checkpoint/ restart) trong một hệ quần 
trị tệp. Dịch vụ này cho phép người sử dụng xác định các điểm đồng bộ 
hóa trong dòng đữ liệu và có thể khôi phục việc hội thoại bắt đầu từ một 
trong các điểm đó. 


Một trong những chức năng quan trọng nhất của tầng Phiên là đặt 
tương ứng các liên kết phiên với các liên kết giao vận ở một thời điểm 
cho trửơc , tổn tại ánh xạ 1-1 giữa các liên kết phiên và các liên kết 


39 


giao vận. Tuy nhiên vòng đời của các lên kết phiên và liên kết giao vận 
có thể khác nhau, bởi vậy có thể xảy ra 2 trường hợp : 


~ Một liên kết giao vận đảm nhiệm nhiều liên kết phiên liên tiếp 
- Một liên kết phiên sử dụng nhiều Hên kết giao vận lên tiếp. 
2.2.ó. Tầng trình diễn 


Mục đích của tầng Trình diễn (Presentation) là đảm bảo cho các hệ 
thống cuối có thể truyền thông có kết quả, ngay cả khi chúng sử đụng 
các biểu diễn dữ liệu khác nhau. Để làm việc này, nó cung cấp một biểu 

_điễn chung dùng trong truyền thông và cho phép chuyển đổi từ biểu 
diễn cục bộ sang biểu diễn chung đó. 

Có 3 dạng cú pháp thông tin được trao đổi giữa các thực thể ứng 
dụng : 


- Cú pháp dùng bởi thực thể ứng dụng nguồn. 
- Cú pháp dùng bởi thực thể ứng dụng đích. 


- Cú pháp được dùng giữa các thực thể tầng Trình điễn gọi là cú 
pháp truyền (transfer syntax). 


Tầng Trình diễn làm nhiệm vụ chuyển đổi biểu diễn của thông tin 
giữa cú pháp truyền và mỗi cú pháp kia khi có yêu cầu. Cú pháp truyền 
không xác định duy nhất cho mọi hoạt động trao đổi dữ liệu. Cú pháp 
truyền sử dụng trên một liên kết cụ thể của tầng Trình diễn phải được 
thương lượng giữa các thực thể trình diễn tương ứng trong giai đoạn 
thiết lập liên kết và có thể được thay đổi trong vòng đời của liên kết đó. 


Mỗi bên lựa chọn một cú pháp truyền sao cho có thể sẵn sàng 
chuyển đổi sang cú pháp người sử dụng và ngược lại. Ngoài ra, cú pháp 
truyền được chọn phải phản ánh các yêu cầu dịch vụ khác như nét dữ 
liệu. 

Tầng Trình diễn chỉ Hên quan đến cú pháp truyền nên trong giao 
thức sẽ không quan tâm đến các cú pháp sử dụng bởi các thực thể ứng 
dụng. Tuy nhiên mỗi thực thể trình diễn phải chịu trách nhiệm chuyển 
đổi giữa cú pháp của người sử dụng và cú pháp truyền. 


40 


“ổ 


® h 


Khi qua ranh giới giữa hai tầng Trình điễn và tầng Phiên, có một sự 
thay đổi quan trọng trong cách nhìn dữ liệu (view of data). Từ tầng 
Phiên trở xuống, tham số User Data được đặc tả dưới dạng giá trị nhị 
phân. Giá trị này có thể được đưa vào trực tiếp trong các SDU (Service 
Data Unit) để chuyển giữa các tầng trong một hệ thống và trong các 
PDU (Protocol Data Unit) để chuyển giữa các tầng đồng mức ở hai hệ 
thống kết nối với nhau. Tuy nhiên, tầng Ứng dụng lại liên quan chặt chẽ 
với cách nhìn đữ liệu của người sử dụng —~ chỉ quan tâm đến ngữ nghĩa 
của đữ liệu. Do đó, tầng Trình điễn ở giữa có nhiệm vụ phải cung cấp 
phương thức biểu diễn dữ liệu và chuyển đổi thành các giá trị nhị phân 
dùng cho các tầng dưới - tất cả những gì liên quan đến cú pháp của dữ 
liệu. 

Song trong thực tế, không thể tách bạch hoàn toàn giữa cú pháp và 
ngữ nghĩa của dữ liệu. Nếu tầng Ứng dụng không biết gì về cú pháp còn 
tầng Trình diễn không biết gì về ngữ nghĩa thì không thể hoàn tất việc 
kết hợp ngữ nghĩa với cú pháp dùng để tạo ra một biểu diễn cụ thể các 
giá trị đữ liệu cho dịch vụ Phiên. 


Cách tiếp cận của ISO về việc kết hợp giữa ngữ nghĩa và cú pháp dữ 
liệu là như nhau. 


Ở tầng Úng dụng, thông tin được biểu diễn dưới dạng một cú pháp 
trừu tượng liên quan đến các kiểu dữ liệu và giá trị dữ liệu. Cú pháp 
trừu tượng này đặc tả một cách hình thức đữ liệu, độc lập với mọi biểu 
diễn cụ thể. 


Tầng Trình diễn tương tác với tầng ứng dụng dựa trên cú pháp trừu 
tượng trên. Tầng Trình diễn có nhiệm vụ dịch thuật giữa cú pháp trừu 
tượng của tầng ứng dụng và một cú pháp truyền mô tả các giá trị dữ liệu 
dưới dạng nhị phân - thích hợp cho việc tương tác với dịch vụ Phiên. 
Việc dịch thuật này được thực hiện nhờ các guy tốc mã hóa chỉ rõ biểu 


diễn của mỗi giá trị dữ liệu thuộc một kiểu dữ liệu nào đó. 


41 


Trước khi sử dụng một liên kết tầng Trình diễn để trao đổi đữ liệu, 
hai thực thể trình diễn ở hai đầu phải thỏa thuận về cú pháp truyền. 
Sau khi thỏa thuận xong, tổ hợp cú pháp trừu tượng và cú pháp truyền 
được xem là bối cảnh trình diễn (presentation context) được dùng để 
trao đổi dữ liệu. 

Yêu cầu cơ bản để lựa chọn một cú pháp truyền là nó phải hỗ trợ cú 
pháp trừu tượng tương ứng. Ngoài ra, cú pháp truyền có thể có các thuộc 
tính khác không liên quan đến cú pháp trừu tượng mà nó hỗ trợ. Ví dụ, 
một cú pháp trừu tượng có thể được hỗ trợ bởi cả 4 cú pháp truyền (về cơ 
bản là giống nhau, chỉ khác nhau ở chỗ : một cung cấp khả năng nén dữ 
liệu, một cung cấp khả năng mật mã, một cung cấp cả hai và một không 
cung cấp khả năng nào). 

2.2.7. Tầng ứng dụng 

Tầng Ứng dụng (Application) là ranh giới giữa môi trường nối kết 
các hệ thống mở và các tiến trình ứng dụng - AP (Application Process). 
Các AP sử dụng môi trường OSI để trao đổi dữ liệu trong quá trình thực 
hiện của chúng. Là tầng cao nhất trong mô hình OSI, tầng Ứng dụng có 
một số đặc điểm khác với các tầng đưới nó. Nó không cung cấp các dịch 
vụ cho một tầng trên như trong trường hợp của các tầng khác nên ở tầng 
Ứng dụng không có khái niệm điểm truy cập dịch vụ tầng ứng dụng. 


AP là một phần tử ở trong một hệ thống mở thực hiện việc xử lý 
thông tin cho một ứng dụng cụ thể. Các AP thuộc các hệ thống mở khác 
nhau muốn trao đối thông tin phải thông qua tầng Ứng dụng. 


Tầng Ứng dụng bao gồm các thực thể ứng dụng AE (Application 
Entity). Các thực thể này dùng các giao thức ứng dụng và các dịch vụ 
trình diễn để trao đổi thông tin. Như vậy, các AE cung cấp cho các AP 
các phương tiện cần thiết để truy nhập môi trường OSI. Tuy nhiên, tầng 
Ứng dụng chủ yếu chỉ giải quyết vấn đề ngữ nghĩa chứ không giải quyết 
vấn đề cú pháp như tầng Trình diễn. 

3. Phương thức hoạt động : có liên kết và không liên kết 

Ở mỗi tầng trong mô hình OSI, có 2 phương thức hoạt động chính 
được áp dụng : phương thức có liên kết (connection oriented) và phương 
thức không liên kết (connectionless). 


42 


Với phương thức có liên kết, trước khi truyền dữ liệu, cần thiết lập 
một liên kết logie giữa các thực thể đồng mức. Theo đó, quá trình truyền 
thông gồm 83 giai đoạn : 


~ Thiết lập liên kết logic : 2 thực thể đồng mức cổ 2 hệ thống sẽ 
thương lượng với nhau về tập các tham số sẽ sử dụng trong giai đoạn sau. 


~ Truyền dữ liệu : dữ liệu được truyền với các cơ chế kiểm soát và 
quản lý kèm theo (kiểm soát lỗi, kiểm soát luồng dữ liệu, cắt/hợp dữ 
liệu...) để tăng cường độ tin cậy và hiệu quả của việc truyền dữ liệu. 


- Hủy bỏ liên kết dữ liệu (ogic) : giải phóng các tài nguyên hệ thống 
đã cấp phát cho liên kết để dùng cho các liên kết khác. 

Với phương thức không liên kết, không cần thiết lập liên kết logic, 
mỗi đơn vị đữ liệu được truyền là độc lập với các đơn vị dữ liệu trước 
hoặc sau nó. Ở phương thức này, chỉ có duy nhất một giai đoạn truyền 
dữ liệu. 


Như vậy, phương thức có liên kết cho phép truyền dữ liệu tin cậy đo 
được kiểm soát và quản lý chặt chẽ nhưng việc cài đặt nó lại khá phức 
tạp. Ngược lại, phương thức không liên kết cho phép các PDU được 
truyền đi theo nhiều đường khác nhau tới đích, thích nghi được với sự 
thay đổi trạng thái của mạng; song lại gặp khó khăn khi tập hợp lại các 
PDU để chuyển tới người sử dụng. 


Việc lựa chọn phương thức hoạt động cho mỗi tầng phụ thuộc vào 
yêu cầu tổng hợp : chất lượng, hiệu quả, độ tin cậy... của việc truyền 
thông. Về nguyên tắc, 2 tầng kể nhau không nhất thiết phải sử dụng 
chung một phương thức hoạt động mà có thể dùng 2 phương thức 
khác nhau. 


1I—- MÔ HÌNH 802 


TEEE Gnstitate of Electrieal and Electronic Enginners - viện các kỹ 
thuật điện và điện tử) là một tổ chức lớn nhất thế giới và có ảnh hưởng 
rất lớn đối với việc xây dựng các chuẩn. Ủy ban 802 của IEEE đã được 
hình thành trước OSI nhưng cả hai phát triển gần như cùng một lúc và 
cả hai cùng chia sẻ thông tin dẫn đến hai mô hình tương thích. 


43 


Quy cách kỹ thuật 802 định rõ cách thức card mạng truy cập và 
chuyển dữ liệu qua phương tiện vật lý, bao gồm kết nối, duy trì và gỡ kết 
nối các thiết bị mạng. 

Phân loại IEEE 802 


IEEE 802.1. Là chuẩn đặc tả kiến trúc mạng, kết nối giữa các mạng 
cục bộ. 


IEEE 802.2. Chuẩn này định nghĩa một tầng con UC được các giao 
thức phía dưới khác sử dụng. Các giao thức tầng mạng có thể được thiết 
kế độc lập với tầng vật lý của mạng và các thực thi tầng con MAI. 


ỨC chắp vào các gói tin một phần đầu định danh các giao thức tầng 
phía trên, kết hợp với khung. Phần đầu cũng khai báo các tiến trình là 
nguần và đích của gói tìn. 

ITEEE 802.3 


Chuẩn này định nghĩa các đặc tính có liên quan đến tầng con MAC 
của tầng kết nối đữ liệu và tầng vật lý OSI. IEEE 802.3 tương tự DIX 
Ethernet2.0 chỉ khác một ít về dạng frame. IEEBE 809.8 bao gồm các đặc 
tả sau : 


© Đặc tả dịch vụ MAC 
e Giao thức MAC 
» Đặc tả giao thức phụ thuộc đường truyền. 


Tầng con MAC dùng dạng truy cập tranh chấp có tên CSMA/CD. 
Tầng vật lý định nghĩa mô tả phương pháp phát hệ thống, các tốc độ dữ 
liệu, vật tải và các pôtô. Vài biến thể tầng vật lý cũng được định nghĩa. 
Mỗi biến thể được đặt tên theo một quy ước nhất định tốc độ phát tín 
hiệu (n hay no) Mbps, chế độ dải tầng cơ sở (BASE) hoặc dải tần rộng 
(BROAD). 


IEEE 802.4 


Chuẩn 802.4 mô tả một mạng có buýt pôtô vật lý điều khiển việc 
truy cập vật tải theo cơ chế thẻ bài. Chuẩn được thiết kế để thảo các nhu 
cầu của hệ thống tự động hóa về công nghiệp nhưng lại ít được phổ 


44 


dụng. Cả hai cấu hình dải tần cơ sở lẫn dải tần rộng (dùng cáp đồng trục 
75 Ohm) đều sẵn có. 


IEEE 802.5 


Chuẩn 809.5 xuất xứ từ mạng TokenRing của IBM, sử dụng tôpô 
logie vòng khâu và cơ chế điều khiển truy cập vật tải gốc thẻ bài. Tốc độ 
dữ liệu 1,4 và 14 Mbps đã được định nghĩa. Chuẩn IEEE 802.5 không 
mô tả hệ đấu cáp. Hầu hết các thực thi đều dựa trên hệ cáp IBM, sử 
dụng cáp xoắn cặp được đấu dây theo hình sao vật lý. 


IEEE 802.6 


Chuẩn IEEE 802.6 mô tả chuẩn MAN tên DQDB (Đistributed 
Queue Dual Bus = buýt đôi có hàng đợi phân phố. Không chỉ là một 
công nghệ mang dữ liệu, tiếng và video. Mạng dựa trên cấp quang theo 
cấu hình tôpô buýt đôi. Lượng lưu thông trên mỗi buýt là một chiều. Khi 
hoạt động theo từng cặp, hai buýt cung cấp một cấu hình dung lỗi. Băng 
thông được phân bổ bởi khe thời gian, và các chế độ đồng bộ và dị bộ đều 
được hỗ trợ. 


IEEE 802.9 


Chuẩn IEEE802.9 hỗ trợ một kênh dị bộ 10 Mbps, cùng với 96 kênh 
64 Kbps (tổng băng thông 6 Mbps) có thể chuyên trách các luông đữ liệu 
cụ thể. Tổng băng thông là 16 Mbps. Chuẩn này có tên gọi là Ethernet 
đồng thời (isoEnet) và được thiết kế cho các cơ sở lượng lưu thông gián 
đoạn và quan trọng về thời gian. 


IEEE 802.11 là một chuẩn cho các LAN vô tuyến, hiện đang phát 
triển. Một phương pháp CSMA/CD đã được chứng nhận, nhưng chuẩn 
chung cuộc vẫn đang chờ giải quyết. 


IEEE 802.12 


Chuẩn IEEE 809.12 dựa trên một để nghị 100 Mbps của các hãng 

AT & T, IBM và HewlettPackard. Được gọi là 100 VGnyLAN, mạng này 
dựa trên một tôpô đấu dây hình sao và một phương pháp truy cập gốc 
tranh chấp qua các thiết bị phát tín hiệu cho các ổ cái đấu dây về một 
nhu cầu truyền dữ liệu. Các thiết bị chỉ có thể truyền khi các ổ cái giao 

` giấy phép. Chủ trương của chuẩn này là cung cấp một mạng cao tốc có 


45 


thể hoạt động trong môi trường hỗn hợp Ethernet và Token Ring bằng 
cách hỗ trợ cả hai kiểu khung. 


1I~ CÁC GIAO THỨC KHÁC 


1. Ethernet 


Thoạt đầu các Ethernet được phát triển bởi các hãng Xerox, Digital 
và Intel vào đầu những năm 1970. Ethernet còn được gọi là một tôpô 
hình cây tỏa nhánh (Spanning tree topology) bởi các mạng mở rộng bằng 
cách vẽ nhánh theo các cấu trúc hình cây không cho phép có các đường 
truyền đôi giữa các mắt. 

Hiện nay các Ethernet là các kiến trúc mạng phổ biến nhất : kiến 
trúc dải gốc (baseband architecture) này cấu trúc hình bus, thường 
truyền ở tốc độ 10 Mbps và dựa vào CSMA/CD để điều chỉnh lưu thông 
trên đường cáp chính. 


Môi trường Rthernet mang tính thụ động có nghĩa nó lấy năng lượng 
từ máy tính vì vậy sẽ không bị ngừng hoạt động trừ khi phương tiện nối 
bị cất đứt hoặc bị kết thúc không đúng cách. 


Thuật ngữ Ethernet thường dùng để chỉ Ethernet ban đầu và các 
chuẩn IEEE802.3 tuy nhiên, Ethernet và các chuẩn 809.3 tương đối 
khác nhau đủ để các chuẩn không tương thích theo nghĩa dạng thức gói 
tin. Tại tầng vật lý, Ethernet và 802.3 thường tương thích theo cáp, đầu 
nối và các thiết bị điện tử. 


2. Apple Talk 


Apple talk là kiến trúc của mạng Apple và được gộp vào phần mềm 
hệ điều hành Massintosh. Thoạt tiên, Apple Talk hỗ trợ các mạng có 
phạm vì hạn chế. Năm 1989 đã phát hành định chuẩn Apple Talk2 đã 


mỏ rộng phạm vì của Apple Talk và cho phép Apple Talk tồn tại trên các. 


mạng có các bộ giao thức khác. 


3. ARC NET 


Attached Resource Computer Network (ARC Net) do tập đoàn 
Datapoint phát triển năm 1997. 


46 


¬Ð 


Công nghệ ARC Net định rõ các tiêu chuẩn cho mạng bus chuyển 
thể bài dùng cáp dải rộng. ARC net sử dụng phương pháp truy nhập 
chuyển thể bài trong cấu hình star bus để chuyển dữ liệu ở tốc độ 2,5 
Mbps và số lượng bus (lý thuyết) có thể lên tới 255. Đường truyền vật lý 
thường dùng cáp đồng trục RG-62/U hoặc cáp xoắn đôi trần (UTP). Kế 
vị ARC Net plus hỗ trợ tốc độ truyền đỡ liệu ở 20 Mbpas. 


4.FDDI 


Fiber Distributed Data Interface (FDD]) là chuẩn cho các mạng cáp 
quang được ủy ban X3T9-5 của ANSI phát triển. 


FDDI bao gồm các tầng vật lý và tầng con MAC. 


Kiến trúc của nó được mô tả như sau : 





Chuẩn FDDI bao gồm 4 đặc tả : 

e Đặc tả MAC bao gồm dịch vụ MAC và giao thức MAC 

e Đặc tả giao thức vật lý (Physical protoco]) 

« Đặc tả phụ thuộc đường truyền vật lý (Physical Medium 
Dependent_PMD). 

e Đặc tả quản trị tầng. 

LLC : Hỗ trợ các dịch vụ kết nối có cả tạo cầu nối và không tạo cầu 
nối, được dùng bởi các lớp giao thức cao hơn. 

MAC : là phần cốt lõi của chuẩn, nó định nghĩa môi trường được 
truy xuất như thế nào, gồm có : khuôn dạng frame, kiểm soát token, 


đánh địa chi, giải thuật tính toán cho mã cyclic TÊN HE check (CRC) 
và cơ chế khắc phục lỗi. 


4ï 


PHY : là giao diện vật lý gồm một đặc tả về giao diện với tầng con 
MAC và nó cũng chỉ ra phương pháp mã hóa và giải mã dữ liệu số để 
truyền đi, gồm có : các yêu cầu về đồng hồ (xung nhịp), ranh giới frame 
(định dạng frame), các chức năng khác. 


PMD : định nghĩa và mô tả tính năng của môi trường truyền : liên 
kết sợi quang các mức năng lượng, tỉ lệ lỗi bít (BER), các thành phần 
quang, các bộ nối. 


SMT : cung cấp các chức năng điều khiển cần thiết ở mức trạm, sao 
cho một trạm có thể làm việc một cách hợp tác trên mạng. 


IV-CÔNG NGHỆ WAN CẤP CAO 


Khi những công nghệ để thảo luận ở phần trước không thỏa mãn 
được tốc độ hoặc dải thông mà một tổ chức cần, người quản trị mạng nên 
xem xét nhiều môi trường WAN cấp cao ngày càng trở nên phổ biến khi 
công nghệ của chúng đã hoàn thiện. 


1. Giao thức X.25 


X.25 là tập hợp các giao thức được hợp nhất trong mạng chuyển 
mạch gói. Mạng chuyển mạch gói được hình thành từ các dịch vụ chuyển 
mạch ban đầu được thiết lập để kết nối các máy đầu cuối (terminal) ở xa 
và hệ thống mainframe (máy chính). 


Một mạng chuyển mạch gói X.2ð sử dụng bộ chuyển mạch (switch), 
mạch và lộ trình có sẵn nhằm cung cấp cơ chế định tuyến tốt nhất tại 
một thời điểm cụ thể. Vì các thành phần này (bộ chuyển mạch, mạch và 
lộ trình) thay đổi một cách nhanh chóng tùy thuộc vào nhu cầu và 
những gì có sẵn, đôi khi chúng được biểu diễn dưới đạng mây (cloud). 
Mây chỉ ra một hiện trạng luôn luôn thay đối, hoặc không có một tổ hợp 
mạch chuẩn. 


Mạng X.25 trước kia thường sử dụng đường điện thoại để truyền dữ 
liệu. Đây là một phương tiện truyền không đáng tin cậy và tạo nhiều lỗi, 
do đó X25 kết hợp cơ chế kiểm lỗi ở điện rộng. Bởi vì tất cả các gói đều 
được kiểm lỗi và truyền lại, nên X25 dường như quá chậm. 


48 


.„ 


vN 


Giao thức X.2ö định nghĩa một giao diện giữa máy chủ ở chế độ đóng 
gói đông bộ (hoặc thiết bị khác) và mạng truyền dữ liệu công cộng (PDN) 
qua một mạch đường thuê bao giao điện này trên thực tế là DTE/DCE. 


2. Frame relay 


Erame relay (chuyển tiếp khung) là một công nghệ chuyển gói cấp 
cao, nhanh, dạng số với chiều dài gói thay đổi. Với công nghệ này đã loại 
bỏ được chức năng kiểm tra và tính toán không cần thiết trong môi 
trường cấp quang an toàn và đáng tin cậy. 


Frame relay là một hệ thống truyền từ điểm đến điểm, sử dụng PVL 
(mạch ảo thường trực) để truyền các khung dữ liệu có độ dài khác nhau 
tại tầng data link. Dữ liệu truyền từ một mạng, qua đường truyền dạng 
số thuê bao, đến một bộ chuyển mạch dữ liệu vào mạng frame relay. Dữ 
liệu được truyền qua các mạng frame relay đến đích. 


Mạng frame relay ngày càng trở nên phổ biến vì chúng truyền dữ 
liệu nhanh hơn các hệ thống chuyển mạch khác nhờ thực hiện thao tác 
chuyển gói cơ bản. Điều này có được là do frame relay sử dụng một mạch 
ảo thường trực sao cho có thể nhận biết toàn bộ đường dẫn từ đầu này 
đến đầu kia. Các thiết bị frame relay không cần thực hiện thao tác tách 
và ghép gói, cũng như không cần cung cấp khả năng định lộ trình tốt 
nhất. 


Mạng frame relay cũng có thể cung cấp dải thông theo yêu cầu cho 


người thuê bao, và cho phép khách hàng thực hiện một cuộc truyền 
thuộc loại bất kỳ. 


Công nghệ frame relay đòi hỏi một bộ định tuyến hoặc cầu nối frame 
relay để truyền dữ liệu thành công trên mạng. Bệ định tuyến frame 
relay cần ít nhất một cổng WAN kết nối vào mạng frame relay và cổng 
khác nối vào mạng LAN. 


3. Chế độ truyền bất đồng bộ (ATM) 


Chế độ truyền bất đồng bộ (ATM - Asynchronuos transfer mode) là 
ứng dụng cấp cao của mạng chuyển mạch gói, cung cấp tốc độ truyền dữ 
liệu cao (155 đến 622 Mbps hoặc lớn nữa) để truyền các gói dữ liệu có 
kích thước cố định qua mạng LAN hoặc WAN dải rộng và dải gốc. Năm 


4-GTCĐ-A 49 


1888, CCTTT đã định nghĩa ATM như một mạng số dịch vụ tích hợp đải 
rộng (BISDN). Do khả năng và tính linh hoạt của mình mà ATM sẽ ảnh 
hưởng đến quá trình truyền thông mạng tróng tương lai. 

ATM có thể được xếp tầng dựa trên các công nghệ tầng vật lý khác 
như FEDDTI và SONE. 

Công nghệ ATM : ATM là phương pháp chuyển tiếp theo ô đải rộng, 
truyền dữ liệu theo các ô 53 bytes thay vì truyền theo khung có chiều 
dài thay đổi. Các ô này chứa 48 bytes thông tin ứng dụng và ð bytes dữ 
liệu đoạn đầu (header) của ATM. Công nghệ này truyền gói ổn định và 
không thay đổi. 

Thành phần của ATM : 


«e Bộ định tuyến và bộ chuyển mạch nối dịch vụ của các hãng truyền 
thông trên toàn cầu. 


e Các thiết bị trục chính nối kết mọi mạng LAN trong một tổ chức 
rộng lớn. 


s Bộ chuyển mạch và bộ thích ứng liên kết các máy tính để bàn với các 
kết nối ATM tốc độ cao nhằm chạy những ứng dụng đa truyền thông. 

4. Mạch số dịch vụ tích hợp (ISDN) 

TSDN (ntegrated Services Digital Network) là một nhóm các chuẩn 
ITU (CCTTT) được thiết kế để cung cấp các dịch vụ truyền tiếng, video 
và dữ liệu trên các mạng điện thoại số hóa. ISDN sử dụng cơ chế dồn 
kênh để hỗ trợ nhiều kênh trên các mạch băng thông cao. 

Các kiểu kênh 

e Các kênh A cưng cấp dịch vụ điện thoại Anolog 4- kHz 

e Các kênh B hỗ trợ dữ liệu số hóa 64 .kbps 

e Các kênh C hỗ trợ dữ liệu số hóa 8 hoặc 16 kbps 

e Các kênh D (16 kbps) truyền tín hiệu và đữ liệu quản lý kết nối. 

Ba tổ hợp kênh chuẩn đã được định nghĩa 


s ISDN tốc độ cơ sở (Basic rate) chia dải thông khả dụng của nó 
thành 3 kênh dữ liệu bao gồm 9 kênh B và một kênh D. 


50 4-GTCB-B 


s88) 


e ISDN sơ cấp (primary rate) sử dụng toàn bộ dải thông của một kết 
nối T1 bằng cách cung cấp một kênh D, 23 kênh B hoặc 30 kênh B. 


e ISDN tạo lai (Hybrid) cung cấp một kênh A và một kênh C. 


Mạng cáp quang đồng bộ (SONET) 

Mạng cán quang đồng bộ (Synchronous Optical Network) là một 
trong những hệ thống lợi dụng công nghệ cáp quang, nó có thể truyền dữ 
liệu mỗi giây hơn một gigabit. Những mạng dựa trên công nghệ này có 
khả năng truyền tiếng nói, dữ liệu, video. : 

SONET là một chuẩn truyền cáp quang do ECSA (exchange carries 
standards association) đề ra cho ANSI và SONET cũng đã được hợp 
nhất vào các khuyến nghị về hệ thống SDH của CCTTT gọi là hội Viễn 
thông quốc tế (TU). 

SONET định nghĩa các mức độ truyển sóng quang và tín hiệu 
truyền tương đương đồng bộ (STS) cho hệ thống phân cấp truyền qua 
cáp quang SONET sử dụng tốc độ truyền dữ liệu STS cơ sở 41,84 Mbps. 


V~MÔ HÌNH TCP/IP 


Ta có thể minh họa lại mô hình TCP/IP cùng các ứng dụng của nó 
như sau : 


Application 


Presentation 


Le] 


Transport 


Network 
Data Link 





P 
—— lo =—= 


Hình 5.38. Mô hình, TCP/IP uà các ứng dụng 





1. Giao thức IP 

Giao thức IP là giao thức lớp mạng, cung cấp dịch vụ bó dữ liệu 
không kết nối (Connectionless Datagram) bên trên nhiều giao thức 
khác. Nhiệm vụ chính của IP là chuyển gói tỉn thực hiện tiến trình định 
địa chỉ và chọn tuyến đường, xác định nơi dữ liệu được gửi đến và thay 
đổi lộ trình khi có sự cố. IP cố định tuyến các gói tin thông qua các liên 
mạng, bằng cách vận dụng các bảng định tuyến động được tham chiếu 
tại mỗi bước nhảy (hop). 

Mục đích cơ bản của IP là cung cấp các thuật toán cơ bản để truyền 
đữ liệu, nó cung cấp dịch vụ truyền không kết nối. Nghĩa là nó không 
cần thiết lập các phiên (hay các kết nối ảo) giữa các trạm thu phát, nó 
cũng không đồng bộ giữa người nhận và người gửi. IP chỉ đơn giản cố 
gắng truyền các gói đữ liệu đi mà không đảm bảo sự an toàn trong 
chuyển giao. Các giao thức lớp trên (như TCP) có thể được dùng để cung 
cấp các dịch vụ chuyển giao đảm bảo. 

Header của IP 

TP sẽ thêm các thông tin điều khiển đặc dụng cho tầng IP cho các gói 
dữ liệu được nhận từ tầng trên. IP không cần quan tâm đến đữ liệu trong 
gói, mà nó chỉ chú tâm việc thêm một số thông tin được gọi là IP header. 

Địa chỉ IP 

IP đề ra khái niệm địa chỉ mạng logic độc lập với địa chỉ mạng cơ sở, 
IP dùng một giao thức gọi là giao thức phân giải địa chỉ - ARP (Address 
Resolution Protocol để thiết lập giữa các địa chỉ logic (con gợi là địa chỉ 
TP) với địa chỉ của các nút. 


Địa chỉ IP được biểu điễn bằng số 32 bit, được tách thành bốn vùng 


có thể biểu điễn đưới dạng thập phân, bát phân, thập lục phân hoặc nhị 
phân có đấu chấm để tách các vùng. Người ta chia địa chỉ IP thành 5 lớp 
dùng các bit đầu tiên để định danh lớp như sau : 


[ÐỊ— NH| 1 | 
[1†9Ị TMg ——] —— mạ —— 

3Ì MNH |]. mạn | 
190 — Mmm | 
[1|1|09] Resered 














52 


Ta 
aề 


Sở dĩ phải dùng các kiếu địa chỉ khác nhau là để đánh địa chỉ cần 
thiết cho hững mạng có kích thước khác nhau. Bảng sau sẽ trình bày 
số lượng mạng và số node ứng với mỗi lớp địa chỉ : 


ệ . 16.777.214 





2.097.151 





Trong nhiều trường hợp, một mạng có thể được phân chia thành 
nhiều mạng con (subnet), lúc đó có thể đưa thêm các vùng Subnet 1D để 
định danh thêm các mạng con việc phân chia mạng con là một cách cho 
phép chia một mạng thành nhiều mạng nhỏ sử dụng cùng một số hiệu 
mạng mà phần còn lại của mạng được kết nối không biết những thay đổi 
bên trong mạng. Mặt nạ mạng con chia vùng Hostid thành địa chỉ mạng 
con và địa chỉ máy chủ. Mặt nạ mạng con là một số 32 bit, mà giá trị của 
nó tuân theo luật sau ; 


« Giá trị một trong mặt nạ con tương ứng với vị trí của Netid và số 
mạng con trong địa chỉ TP. 


e Giá trị 0 trong mặt nạ con tương ứng với máy chủ trong địa chỉ IP. 


Hoạt động của giao thúc IP 


Nếu địa chỉ đích của Datagram không nằm trên cùng mắng với máy 
chủ nguồn thì giao thức IP trong máy chủ hướng Datagram đến một 
Router nội bộ. Nếu router không nối đến mạng đích, Datagram phải 
được gửi đến một router khác cứ thế cho đến khi tới được mạng đích. 
Việc quy định truyền theo đường truyền nào của router dựa trên mạng 
định tuyến (routing table). 

Những thứ router có thể phát hiện : 

se Một mạng mới đã thêm vào liên mạng 


e Đường dẫn tới trạm đích đã bị hồng. 


53 


Các bước được thực hiện bởi một thực thể IP như sau : 


Đối với thực thể IP ở trạm nguồn, khi nhận được lệnh send từ tầng 


. trên nó thực hiện các bước sau : 


các 


Tạo một IP Datagram dựa trên các tham số lệnh send : 

® Tính checksum và ghép vào phần header của datagram 
e Ra quyết định chọn đường 

e Chuyển Datagram xuống dưới. 


Đối với các Gatway, khi nhận được Datagram quá cảnh nó thực hiện 
động tác sau : 


«e Tính checksum, nếu không đúng thì loại bỏ Datagram 

e Giảm giá trị TTL, nếu đã hết thì loại bổ datagram 

e Ra quyết định chọn đường 

se Phân loại đatagram nếu cần 

e Kiến tạo lại phần IP Header bao gồm giá trị mới của trường TTL. 
Cuối cùng thì tới trạm đích, nó sẽ thực hiện các công việc sau : 

e Tính checksum, nếu không đúng thì loại bỏ datagram 

s Tập hợp các đoạn của datagram 

e Chuyển dữ liệu và các tham số điều khiển lên tổng trên, 

Tóm lại : _ 


s® Do datagram không sửa lỗi, đơn giản nên hiệu suất đường „ 


truyền cao 


se Vì datagram IP cung cấp dịch-vụ giao nhận gói đữ liệu không tin 


cậy nên cần có giao thức riêng (TCMP) để hỗ trợ. 


2. Giao thức UDP và TCP 


Trong bộ giao thức TCP/TP có hai giao thức thông dụng nhất cho 


tầng Transport là UDP và TCP 


54 


Giao thức bó dữ liệu người tiêu dùng UDP (User datagram 
protocol) 


UDP là một dịch vụ không kết nối không tìn cậy, nghĩa là nó có thể 
truyền dữ liệu mà không đồi hỏi thiết lập một mạch dữ liệu, nó cũng 
không có eơ chế báo nhận không sắp xếp thứ tự các gói gửi đến. Do vậy 
nó có thể làm mất hoặc trùng lặp đữ liệu mà không báo lỗi nào cho bên 
gửi. 

Mỗi đơn vị UDP được cung cấp địa chỉ IP nguồn và đích cùng với số 
cổng nhận dạng các tiến trình mức ứng dụng liên quan đến việc trao đổi 
dữ liệu. Phần header của UDP rất đơn giản và sẽ có dạng như sau : 





Source port Destination port 





Message length Checksume 


DATA 


UDP có phần header nhỏ hơn TCP, độ tin cậy nhỏ hơn TCP do nó chỉ 
có một Cheeksum để kiểm tra đữ liệu, các chức năng cũng ít phức tạp 
hơn do đó nó hoạt động nhanh và linh hoạt hơn TCP. Vì thế nó rất thích 
hợp cho các ứng dụng được truyền có tính chất quảng bá hay những ứng 
dụng trong các mạng có độ tin cậy cao như mạng LAN. 





UDP là giao thức vận chuyển cho vài ứng dụng phổ biến như 
Network File System (NFS), Simple Management Protocol (SMP), 
Domain Name System (DNS). UDP cũng được sử dụng trong IP 
Tuneling để truyền dữ liệu ứng dụng phi TCPE/IP trên một mạng 
TCE/IP. Trong thực tế khi đi qua các mạng, 99% các bản tin UDP được : 
giao nhận. 


Giao thức điều bhiển truyền dữ liệu TCP (transmisstion 
control protocol) 


TCP là giao thức kết nối kiểu liên kết và đáng tin cậy cho phép các 
máy chủ hoạt động song công. Nghĩa là phải cung cấp một kết nối logic 
(tương tự các mạch điện thoại) giữa hai thực thể trước khi trao đổi đữ 
liệu với nhau, khi mạch ảo này được thiết lập thì dữ liệu có thể được 
truyền một cách đồng thời. Kết nối được duy trì trong thời gian truyền 


55 


"ẩ 


dữ liệu. TCP dùng cơ chế báo nhận và các số tuần tự để duy trì phiên 
truyền dữ liệu. Số tuần tự để xác định thứ tự của gói đữ liệu nhằm nhận 
ra gói bị thất lạc hay trùng lặp. TCP là giao thức tuần tự hướng byte, 
nghĩa là TỢP truyền gói đữ liệu (nhiều byte) và gán cho mỗi gói một số 
tuần tự. 


TỢP cung cấp cơ chế gần và quản lý các số liệu cổng (post number) 
để định danh duy nhất cho các ứng dụng chạy trên một trạm của mạng. 
Một cổng kết hợp với một địa chỉ IP tạo thành một Socket duy nhất 
trong liên mạng, các liên kết ảo chính là liên kết giữa các Socket. 


Header của TCP sẽ có dạng như sau : 


| Source Post Destination Port 


Sequence Number 












= Nưmber 


Checksum ng Pointer. 
Padding 














Options 








Các dịch uụ được TCP cung cấp 
e Thiết lập, duy trì và kết thúc kết nổi. 


e Chuyển các gói dữ liệu một cách tin cậy qua tiến trình có báo 
nhận. 


® Dùng các gói dữ liệu tuần tự. 

e Có cơ chế điều khiển lỗi. 

se Có khả năng hỗ trợ nhiều kết nối đồng thời với các tiến trình khác 
nhau thông qua dùng Port. 


s Trao đổi dữ liệu song công. 


3. So sánh mô hình OSI và mô hình TCP/IP 


Nếu bạn so sánh mô hình OSI và mô hình TCP/IP, bạn sẽ thấy 
chúng có những điểm giống và cũng có những điểm khác nhau. 


56 


Các điểm giống nhau : 

ø Cả hai đều là phân lớp. 

ø Cả hai đều có lớp ứng dụng, qua đó có nhiều dịch vụ khác nhau. 
e Cả hai có các lớp mạng và lớp vận chuyển có thể so sánh được. _ 
e Kỹ thuật chuyển mạch gói được chấp nhận. 

e Chuyên viên mạng cần phải biết cả hai. 

Các điểm khác nhau : 


e TCP/IP tập hợp các lớp trình bày và lớp phiên vào trong 0N ứng 
dụng của nó. 


e TCP/IP tập hợp lớp vật lý và lớp lên kết dữ liệu trong OSI thành 
một lớp. 

® TCP/IP biểu hiện đơn giản vì có ít lớp hơn. 

e Các giao thức TCE/TP là chuẩn eơ sở cho Internet Shẩti triển, như 
vậy mô hình TCP/IP chiếm được niềm tin chỉ vì các giao thức của nó. 
Ngược lại, các mạng thông thường không được xây dựng dựa trên giao 
thức OSI, ngay cả khi mô hình OSI được dùng như một hướng dẫn. Nói 
cách khác nó là một văn phạm nghèo và có thiếu sót. 


4. Sử dụng OSI và TCE/IP trong chương trình 


Mặc dù các giao thức của TCP/IP là các tiêu chuẩn làm nền cho 
Internet phát triển, nhưng trong chương trình này sẽ dùng mô hình OSI 
vì các lý do sau : 

e Nó là chuẩn độc lập với giao thức, tổng quát và phổ biến. 

ø Nó chứa nhiều chỉ tiết hơn, làm cho nó hữu ích trong học tập. 

e Nó chứa nhiều chỉ tiết hơn, có thể hữu ích trong công tác sửa chữa. 

Nhiều chuyên viên mạng có quan điểm khác nhau về việc nên sử 
dụng mô hình nào. Về phần bạn nên cố gắng quen thuộc với cả hai. Bạn 
có thể dùng mô hình OSI như là một kính hiển vi trong khi phân tích 
các mạng, nhưng bạn cũng sẽ dùng các giao thức TCP/IP trong suốt 
chương trình. Ghi nhớ rằng có một khác biệt giữa một mô hình (đó là các 


57 


lớp, các giao tiếp, và các đặc tả giao thức) và một giao thức thực sự đang 
được dùng trong lập mạng. Bạn sẽ dùng mô hình OSI nhưng lại là các 


giao thức TCP/IP. 
FTP, TFTP, HTTP, SMTP, DNS, TELNET 


Very little fo cus 


TCP (the Internet) 
IP.(the internet) 

















Application 






Presentation 


Transport 





Data Lìnk Ethernet 


Physical (Common LAN technoiogy} 


Hình 2.4 


Bạn sẽ tập trung vào TCP như là một giao thức của lớp 4, IP như là 
một giao thức của lớp 3, và Ethernet như một giao thức lớp 2 và các kỹ 
thuật trên lớp 1. Sơ đổ trong hình 9.3 cho biết trong phần sau của 
chương trình bạn sẽ kiểm tra một kỹ thuật lớp vật lý và lớp liên kết dữ 
liệu đặc biệt từ nhiều lựa chọn có sẵn-Ethernet. 


Câu hỏi ôn tập 
1. Vai trò của các tầng trong mô hình OSI ? 
Nêu ý nghĩa và nguyền lý hoạt động của ARP (Address Rosolution Protocol). 
Phân biệt các chuẩn trong mô hình 802. : 


Trình bày khái niệm về các kiểu IP address Classes. 


mm th 6M 


Các ứng dụng của giao thức UDP và TCP. 


6. Sự khác nhau giữa mô hình OSI và TCP/IP 2 


58 


(eemsii 


MẠNG CỤC BỘ (LAN) 


I~ CÔNG NGHỆ LAN CƠ BẢN 

1. Giới thiệu chung 

Thuật ngữ LAN đầu tiên được xuất hiện trên một bài báo của ông 
Clark đẳng trên tạp chí IEEE của Mỹ năm 1978. 

Mạng LAN ngày nay đã trở thành một thành phần không thể thiếu 
của hầu như bất kỳ một tổ chức nào. Mạng LAN nối các máy tính với 
nhau và cho phép người sử dụng ; 

e Liên lạc với nhau 

e Chia sẻ thông tin 

e Chia sẻ tài nguyên. 










Thiết bị 
đầu cuối 
Trạm “2B 
làm việc dữ liệu 


Thiết bị 
xử lý tệp 


Cổng 
giao tiếp 












Máy tính 


Máy chủ 
cá nhân xơ 


r 





Mạng diện rộng 
Mạng điện thoại 
Mạng gói (X.25) 

đường riêng biệt ISDN 


Hình 3.1. Cấu hình LAN tiêu biểu 


59 


Mạng cục bộ (LAN) là mạng sử dụng những đường truyền tốc độ cao 
để nối các thiết bị đặt tại các khu nhỏ, ví dụ như văn phòng công ty, 
trưởng đại học, phòng thí nghiệm hay nhà máy. Mạng này kết nối các 
thiết bị như máy vi tính, thiết bị đầu cuối, thiết bị xử lý tệp và máy in 
với nhau được nối với nhau thành mạng theo các topology (sơ đồ hình 
học) khác nhau, với các cấu trúc khác nhau và sử dụng các thủ tục 
truyền thông khác nhau. 


Mạng LAN là một nhân tế thiết yếu để thực hiện các liên kết các bộ 
phận của một tổ chức, mở rộng nhu cầu của người tiêu dùng, và có tác 
dụng như một sự chống lại các thông tin độc quyền và do vậy ngày càng 
có tầm quan trọng trong chiến lược. 


Một mạng LAN phải có khả năng nối các máy tính có công suất tính 
toán khác nhau, chạy trên các hệ điều hành khác nhau và với các thủ 
tục truyển thông khác nhau. Chương trình ứng dụng chạy trên máy 
tính, cùng với công suất tính toán của nó, sẽ xác định dải thông 
(bandw‡th) cần thiết mà mạng LAN phải đảm bảo để người sử dụng cảm 
thấy là mạng phản ứng đủ nhanh. 

2. Vai trò tương lai của LAN 


Nhiệm vụ của người quản lý mạng là phải thiết kế mạng thỏa mãn 
được năm yêu cầu, nhất là yêu cầu thứ năm khi mà mạng cài đặt đã có 
giá thành lớn : 


e Hiệu năng 

e Mở rộng được (Scalability) 

s Quản lý đơn giản (Management Simplicity) 
« Chỉ phí chấp nhận được (Affordability) 

s Nâng cấp được (Migration path). 

3. Sự thành công của LAN 

Sở dĩ LAN lại thành công như vậy là vì : 

s Mềm dẻo 


e Dễ cài đặt 


60 


e Bền vững 


« Các chuẩn LAN được chấp nhận rộng rãi làm cho người sử dụng 
không bị lệ thuộc nhà cung cấp thiết bị 


e Tỷ số giá/ người sử dụng thấp 


e Khả năng quản lý. 


I-CÁP DÙNG CHO MẠNG LAN 

1. Giới thiệu chung 

Mục đích lắp đặt cấp là đảm bảo dung lượng (tốc độ) cần thiết cho 
các nhu cầu truyền thông trong mạng. PC có thể thay đổi, thủ tục LAN 
có thể thay đổi nhưng vì hệ thống cáp là rất đắt do vậy mà không được 
thay đổi thường xuyên và tốt nhất là không thay đối. 

Để đạt được mục tiêu này, người quản trị mạng cần phải cân đối bốn 
yếu tố sau : 

« Tốc độ truyền lớn nhất của hệ thống cáp hiện hành, khả năng 
nâng cấp của nó. 

« Nhu cầu về tốc độ truyền thông trong vòng õ~10 năm tới là bao 
nhiêu ? 

« Chọn trong những loại cáp đang có trong thị trường. 

e Chi phí để lấp đặt thêm cáp dự phòng. 

Một số vấn đề trên có thể được giải quyết bởi các chuẩn đi cáp và hệ 
thống cáp có cấu trúc. Một vấn đề đặt ra nữa đó là tốc độ nào mà người 


sử dụng sẽ cần trong ð năm tới, và tốc độ đó có thể đáp ứng ngay hôm. 
nay không ? 


2. Việc nổi cáp 

Loại cáp cũng là điều quan tâm khi lắp đặt một mạng. Sau khi đã 
tính toán đủ điều thì giá cả cáp thường là yếu tố quan trọng nhất ảnh 
hưởng tới quyết định xây dựng một mạng. Đó là lý do tại sao mà những 
mạng dùng cáp xoắn đôi không bọc ngày càng trở nên phổ biến : chúng 
dễ lắp đặt, cung cấp tốc độ truyền cao mà giá cả lại rẻ. 


61 


Để tránh phải quyết định về cáp ta có thể dùng những công nghệ 
không dây mới, nối kết các trậm làm việc với nhau bằng cách dùng các 
tín hiệu vô tuyến hoặc hồng ngoại. Nhưng giá cả không dây nhìn chung 
còn không thể chấp nhận đối với những mạng cố định với số lượng trạm 
làm việc lớn, thật ra thì kỹ thuật không dây chỉ chiếm ưu thế khi quyết 
định kết nối máy xách tay vào mạng. 


Khi chọn một loại cáp nào đó, phải nhớ để ý đến tầm quan trọng của 
việc bọc cáp và tính bảo mật của nó. Việc bọc cấp giúp bảo vệ cáp khỏi bị 
ảnh hưởng của can nhiễu đnterference), làm cho cáp đồng trục trở nên 
đáng tin cậy hơn nhưng đồng thời cũng đất tiền hơn cáp lưỡng tuyến 
không bọc. Cáp quang là cáp an toàn nhất vì nó không phát ra tín hiệu 
nào để bị kẻ lạ thu lấy, và nó cũng không cần bất cứ một sự bao bọc nào, 
thế nhưng giá của nó lại cao nhất. Cáp xoắn đôi không đất tiền và có 
chút ít khả năng phòng chống can nhiễu, nhưng khoảng cách cho phép 
giữa hai mối nối thì ngắn. Tuy nhiên cáp xoắn đôi cũng phổ biến trong 
những năm gần đây do có những cải cách trong kỹ thuật truyền dữ liệu 
làm tăng cường tốc độ truyền của nó lên phù hợp chuẩn Ethernet. 
Ethernet 10BASE-T là một chọn lựa tốt cho mạng cực bộ, nhưng nó đòi 
hỏi những hộp tập trung cáp tương đối đắt tiền, 


Hệ thống cáp được chia thành ba nhóm chính để nối hầu hết mạng : 
e Cáp đồng trục (coaxial) 

« Cáp xoắn đôi (twisted — païr) 

e Cáp xoắn đôi trần (unshielded twisted-pair) 

s Cáp xoắn đôi có vỏ bọc (shielded twisted~pair) 

« Cáp sợi quang (fñber-optical). 

21. Cáp đồng trục 


Cáp đồng trục là một kỹ thuật được ứng dụng rộng rãi, nó tương đối 
rẻ tiền, nhẹ, mềm và dễ kéo đây. Cáp đồng trục phổ biến đến mức nó trở 
thành phương tiện lắp đặt an toàn và dễ chấp nhận. 


Cáp đồng trục bao gồm một vật dẫn hình trụ rỗng bao quanh một 
dây dẫn đơn bên trong, chúng tạo thành hai phần tử dẫn điện. Một 


62 


trong các phần tử này được đặt chính giữa cáp là một dây đồng. Bao 
quanh dây đồng trung tâm này là một lớp cách điện dẻo. Bên ngoài lớp 
cách điện này là một lưới đồng bện hay lá kim loại đóng vai trò là sợi 
dẫn thứ hai trong mạch, đồng thời là lớp bảo vệ cho dây dẫn bên trong, 
bao phủ bảo vệ này là vỏ cáp. Có ba loại cáp đồng trục căn bản dùng cho 
các LAN và TV (tính theo trở kháng của nó) : 0, 75, 93 Ohm. Khi chọn 
cáp đồng trục (để mở rộng mạng chẳng hạn), bạn nên chọn đúng loại. Về 
tính chất của chất lượng truyền trong cáp, người ta chia cáp đồng trục 
dành cho băng thông gốc (baseband) và cáp đồng trục dành cho băng 
thông rộng (broadband). 


Cáp đồng trục có các tính chất sau đây ; 


« Bị ảnh hưởng của can nhiễu bên ngoài và được bọc để làm giảm 
ảnh hưởng đó. 


e Khi khoảng cách các mạng lớn, nó có tác dụng như một an-ten, 
thu lấy các tạp âm và can nhiễu từ các xe cộ, đài truyền thanh, và các 
nguồn điện khác. Những tác động này có thể làm méo tín hiệu mà cáp 
chuyên chở bên trong. 


e Có một số vấn đề với việc nối đất (grounding) 
e Phát ra những tín hiệu có thể bị kẻ lạ thu lấy. 
22 Cáp sợi quang 


Cáp sợi quang có nhiều kích cỡ khác tổng và chúng chuyển tải ánh 
sáng chúng không phải điện. Vì thế nó có được sự miễn nhiễm đối với 
can nhiễu điện từ và người ta có thể mở rộng khoảng cách giữa các nút 
mạng. Nó cũng an toàn hơn những loại cáp khác vì dữ liệu được chuyển 
tải bên trong nó không thể bị rút trích ra bằng cách thu lấy sóng điện từ 
phát ra từ dòng điện chạy bên trong nó như đối với các loại cấp điện. 
Cáp sợi quang loại dày thực sự có thể làm giảm khoảng cách của mạng 
một cách hữu hiệu nhở góc phần xạ ánh sáng bên trong cáp. 


Các tính chất của cáp sợi quang : 
« Thường được dùng kết hợp với những loại cáp khác như là một 


đường nối kiểu xương sống giữa các server và các LAN. 


_63 


_e Có ưu thế lớn về chiều dài cáp và tốc độ truyền nhanh hơn hẳn các 
loại cáp khác. l 

« Không phát ra tín hiệu, vì thế có thể dùng trong các lĩnh vực đời 
hỏi tính bảo mật cao, như quốc phòng chẳng hạn. 


e Không bị ảnh hưởng bởi tạp nhiễu bên ngoài. 

2.3.Cáp xoắn đôi 

Cáp xoắn đôi có những tính chất cơ bản sau : 

e Nó là hệ thống cáp tỉnh tế nhất. 

s Trong một số trường hợp, có thể dùng những đường cáp điện thoại 
có sẵn. 

s Có chiều dài hạn chế, nhưng điều đó có thể khắc phục bằng cách 
dùng cáp đồng trục hoặc cáp quang theo kiểu xương sống khi cần nối 
những mạng có khoảng cách lớn. 


s Có thể bị can nhiễu bởi các tín hiệu ngoài. 


Có hơi loại cáp xoắn đôi : 
* Cáp xoắn STP 


Cáp STP kết hợp các kỹ thuật shielđing, cancellation, và xoắn đây. 
Mỗi đôi dây được gói trong lá kim loại. STP thường là loại cáp 150 Ohm. 
Theo đặc tả cho lắp đặt mạng Ethernet, STP giảm các tạp âm điện từ 
bên trong cáp (từng đôi kể hai crostalk) và cả bên ngoài cáp (BIM và 
RFD. Cáp STP chia sẻ những ưu và khuyết điểm với cáp UTP. Cáp STP 
mặc dù cố gắng chống lại tất cả các tạp âm bên ngoài tốt hơn nhưng lại 
đắt tiền và khó lắp đặt hơn cáp UTP. 


* Cáp UTP 


Cáp UTP là một môi trường có 4 đôi dây được dùng trong nhiều 
mạng khác nhau. Mỗi dây đồng trong 8 dây của cáp UTP được bọc một 
lớp cách điện. Ngoài ra mỗi đôi đây được xoắn lại với nhau và số lần 
xoắn trong các đôi đây là khác nhau để giảm xuyên âm giữa các đôi dây 
trong cáp TP. 


64 


Khi được dùng như một môi trường lập mạng, cáp UTP có bốn đôi 
dây đồng cỡ 22 hay 24 và có trở kháng 100 Ohm. Đây là một điểm khác 
biệt. so với các loại cáp xoắn khác được đùng cho dây điện thoại. UTP có 
đường kính xấp xỉ 0,43 cm, kích thước nhỏ này rất tiện trong việc lắp 
đặt. Cáp UTP có nhiều ưu điểm, nó đễ lắp đặt và lại rẻ tiền hơn trên 
từng mét so với các loại cáp LAN nào khác. Vì vậy TP có thể được đùng 
với hầu hết các kiến trúc mạng, nó tiếp tục được sử dụng rộng rãi ngày 
càng nhiều. 


3. Bộ tập trung nối cáp (Hub) 


Những hộp nối dây điện thoại có thể cung cấp một chỗ để những loại 
sơ đồ cáp khác nhau có thể gặp nhạu. Còn những hệ quản lý cáp từ 
những nhà chế tạo khác nhau thì dòng những hộp trung tâm nối cáp 
(wiring hub), các hộp này thường có bộ xử lý và bus cắm card riêng của 
nó để cung cấp được nhiều khả năng nối mạng khác nhau. Một hộp 
trung tâm nối cáp tiêu biểu có thể chứa được những card để nối được 
những sơ để mạng #thernet hình sao (10BASE-T), Tocken Ring hình 
sao và những đoạn cáp quang để bổ sung thêm khả năng bắt cầu nối, 
thông đường và liên lạc từ xa. l 


4. Hệ thống cáp có cấu trúc 


Sở đã ta có thể đi cáp một cách có cấu trúc là nhờ có các Hub, chúng. 
cho phép mọi topology logic đều có thể thực hiện được thông qua cấu 
hình vật lí hình sao. Hệ thống cáp có cấu trúc đảm bảo : 


se Độ tin cậy 
e Khả năng sử dụng lại 


Hệ thống cáp có cấu trúc là hệ thống cáp đa mục đích, được thiết kế 
để hỗ trợ ít nhất là thoại và truyền dữ liệu. 


Hệ thống cáp có cấu trúc được chia thành : 
e Cáp trên từng tầng nhà (chiều ngang) 
e Cáp backbone nối các tầng nhà (chiều đứng) 


e Cáp campus nối các tòa nhà 


5-GTCĐ-A 65 


4.1. Cáp chiều ngang 

Cáp chiều ngang nối các ổ cắm mạng trên cùng một tầng nhà. Nếu 
có thể thì các ổ cắm được lắp đặt trên toàn tầng nhà để đảm bảo cho 
những mở rộng trong tương lai, đó là việc đi cáp trên tầng nhà. 


Cáp chiều ngang được dẫn đến một bộ phối cáp, tại đây cũng có bảng 
đấu dây và hub. Cáp chiều ngang là loại 4 đôi Cat õ UTP hoặc là FTP. 
Một số cơ quan đi cáp kép gồm cáp Cat 3 UTP cho thoại và Cat 5 UTP 
cho đữ liệu. 

Theo chuẩn TIA/EIA - 568 - A chiều đài tối đa của cáp sợi ngang là 
90 m. Đây là điều thực tế đối với tất cả các loại cáp Cat õ được chấp 
nhận. Chuẩn cũng quy định các patch cord và các jumper đấu chéo được 
dùng trong cấp ngang không được vượt quá 10 m. 


4.2. Cáp backbone 
Các tầng được nối với nhau bởi riser hoặc cáp backbone. Cáp 
backbone có cực đại 100 đôi cáp Cat 5 UTP, FTP hoặc cáp quang. 


Cáp backbone và cáp ngang được nối bởi bảng đấu dây và cáp đấu 
chéo, Cáp đấu chéo là loại cáp Cat 5 UTP. 


5. Các chuẩn TIA/EIA 


Chuẩn TIA/EIA có ảnh hưởng lớn đến các chuẩn về môi trường lập 
mạng. Đặc biệt, TIA/EIA-568-A và TIA/EIA-569-A đã và đang tiếp tục 
là các chuẩn và được dùng rộng rãi nhất cho phẩm chất kỹ thuật trong 
môi trường lập mạng. 

Các chuẩn TIA/EIA quy định các yêu cầu tối thiểu cho các môi 
trường: nhiều chũng loại sản phẩm và có nguồn gốc từ nhiều nhà cung 
cấp. Chúng cho phép hoạch định và cài đặt các hệ thống LAN mà không 
bị ràng buộc phải dùng nhiều thiết bị đặc biệt, do đó đem đến cho người 
thiết kế sự tự do sáng tạo ra các tùy chọn để cải tiến và mở rộng. 

Các chuẩn TIA/EIA liên quan đến 6 phần tử trong quá trình lấp đặt 
cáp cho mạng LAN. Bao gồm : 


® Cáp ngang 


66 5-GTCĐ-B 


@ 


e Cáp tủ dây viễn thông 

ø« Cáp đường trục (baekbone} 

e Các phòng thiết bị 

e Các vùng công tác. 

TIA/EIA chứa các đặc tả kiểm soát phẩm chất cáp. Nó quy định chạy 
hai loại cáp đến mỗi ổ cắm, một cho tiếng nói và một cho dữ liệu. Trong 
hai loại này loại dùng cho tiếng nói phải là cáp UTP 4. Chuẩn TIA/EIA 
chỉ định 5 loại cáp đặc biệt. Các loại này gồm có : Cáp loại 1 (CAT 1), 
loại 2 (CAT 2), loại 3 (CAT 8) loại 4 (CAT 4), loại 5 (CAT 5). Trong đó, 
chỉ có cáp loại CAT 3, CAT 4, CAT 5 được chấp nhận cho LAN. Trong ba 
loại này thì CAT 5 được để nghị và triển khai nhiều nhất trong việc lắp 
đặt mạng hiện nay. Môi trường mạng được chấp nhận thuộc các loại này 
là : 

e Cáp STP 

« Cáp UTP 

se Cáp quang 

e Cáp đồng trục 

Đối với cáp STP, chuẩn TIA/EIA-ð68-A yêu cầu 4 đôi cáp 150 Ohm. 
Đối với cáp UTP chuẩn này yêu cầu bốn đôi cáp 100 Ohm. Đối với cáp 
quang, chuẩn yêu cầu sợi đa mode 62,5/125. Mặc dù cáp đồng trục 50 
Ohm được chấp nhận cho môi trường lập mạng này, nhưng nó không 
được khuyến khích lắp đặt mới. 

Đối với thành phần cáp ngang, TIA/EIA-ð68-A yêu cầu hai ổ cắm 
hay đấu nối tại mỗi vùng công tác. Các ổ cắm viễn thông được hỗ trợ bởi 
hai cáp. Cáp thứ nhất là CAT 3 100 Ohm bốn đôi hay cáp UTP cấp cao 
hơn cùng với bộ nối phù hợp của nó. Loại thứ hai là một trong những 
loại sau : 

e Cáp UTP bốn đôi 100 Ohm và đấu nối phù hợp 

e Cáp STP 150 Ohm và đấu nối phù hợp 


e Cáp đồng trục và đấu nối phù hợp 


67 


e Cáp quang 62,ð/12ð hai sợi và đấu nối phù hợp. 


Theo TIA/EIA-568-A chiều dài tối đa của cáp sợi ngang là 90m. Đây 
là điều thực tế đối với tất cả các loại cáp CAT 5 được chấp nhận. Và đặc 
tả nữa dành cho cáp ngang là yêu cầu tất cả các công việc tiếp đất và 
xây ghép phải tuân theo TIA/EIA 607 cũng như bất kỳ mã ứng dụng nào 
khác. 


6. Các yếu tố khác cẩn quan tâm 

Dễ lắp đặt là vấn để cần quan tâm khi quyết định mua cáp. Dĩ 
nhiên là dùng mạng không dây hoặc cáp điện thoại sẵn có thì không cần 
quan tâm đến việc lắp đặt, nhưng nếu bạn cần lắp đặt cáp mới thì sẽ có 
nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của bạn. Những yếu tố đó có thể 
được liệt kê như sau : 


Khoảng cách đến mỗi trạm làm việc trong mạng của bạn sẽ ảnh 
hưởng đến loại cáp mà bạn chọn và chất lượng cáp mà bạn cần. Những 
hạn chế về quy tắc nối cáp có thể làm cho cáp xoắn đôi được ưa thích hơn 
cáp đồng trục. Các tín hiệu trên màn có thể sinh ra những bức xạ hài, và 
những bức xạ này có thể bị bất cứ người nào thu lấy, kể cả gián điệp. 
Cáp đồng trục làm giảm sự phát xạ này và phù hợp quy định của chính 
phủ về nhiễu tác động lên các thiết bị khác. 


Như đã nói trước đây, cáp xoắn tương đối không đắt tiền và thường 
lắp đặt sẵn ở văn phòng. Các mạng đây như vậy thường đi ngầm trong 
tường, có đầu mối ở một hộp đấu dây điện thoại (punchdown bloek) gắn 
trên tưởng, từ đây nó sẽ nối đến các bảng cắm (faceplate) để nối máy 
tính hay dây điện thoại. Bạn nối một sợi cáp từ hộp trung tâm cáp của 
mạng đến một đoạn nối (wiring lead) của hộp đấu dây, rồi từ đầu kia 
của đoạn nối dẫn đến một trạm làm việc. 


Loại cáp điện thoại dùng cho mạng máy tính phải có hai chỗ xoắn 
trên một feet chiều dài, loại dây có cỡ (gauge) 24 hoặc 26. Nếu bạn muốn 
dùng cáp xoắn đôi, hãy tìm loại cáp IBM type 3 hoặc tương đương, nó có 
kháng danh định là 100 đến 150 Ohm và có hai hoặc ba chỗ xoắn trên 
một feet chiều dài. 


68 


Một số tổ chức đòi hỏi dịch vụ LAN liên tục, không ngắt quãng, 
chẳng hạn như các bệnh viện, cơ quan tài chính, quân đội... nên tạo sơ 
đổ cáp dự phòng. Theo kiểu sắp xếp đó, mỗi sợi cáp sơ cấp đều có một sợi 
cáp thứ cấp đi kèm. Những sợi cáp này thường được đặt theo những con 
đường khác nhau đi xuyên suốt tòa nhà. Cả hai có thể hoạt động đông 
thời để cải thiện hiệu năng, và khi một sợi đây này bị trục trặc thì sợi 
kia sẽ đảm nhận công việc chuyển tải đữ liệu, không để liên lạc bị cắt 
đứt. 


II- CARD MẠNG (NIC) 


Card mạng (Network Interface Card-NIC) thường không phải là 
vấn để quan tâm của người sử đụng mạng, và cũng như của người quản 
trị mạng. Bởi lẽ chúng được mua từ nhiều hãng cung cấp khác nhau 
bằng cách đơn giản là tra catalogue để chọn loại có tham số phù hợp. 


Đã có một số hãng bán PC cùng với card mạng cài đặt sẵn, nhưng vì 
có quá nhiều thủ tục mạng khác nhau, nên với một card mạng cố định 
nào đấy thì khó mà đáp ứng được mọi nhu cầu khác nhau. 


Các NIC phải dùng được trên các máy loại AT có khe cắm bus I8A 
(Industry Standar Architecture) 8-bit hoặc 16-bit. Loại card 16-bit cho 
hiệu năng làm việc cao hơn nhưng cũng đất tiền hơn. Các NIC cũng có 
thể được dùng trên các máy đùng bus MCA như họ máy IBM Pð8/2. Hãy 
dùng mainboard hiệu năng cao dùng bus MCA và card NIC phù hợp với 
chúng trên các server nếu có thể được. Máy Server phải có hiệu năng cao 
để xử lý việc truyền tin tấp nập trên mạng và quản lý hoạt động của 
toàn mạng cho hữu hiệu. Bạn có thể dùng các NIC rẻ tiền, hiệu năng 
kém hơn trên các trạm làm việc mà không gây ra nhiều "tắc nghẽn giao 
thông”, như trên các máy chỉ xử lý văn bản chẳng hạn. Tuy nhiên cần 
phải có card NIC hiệu năng cao để duy trì liên lạc tốt với server. 


Một NIC gắn vào trong mạch chính của máy tính và cung cấp các 
port cho kết nối mạng. Card này có thể được thiết kế như một card 
Bthernet, một card Tocken Ring hay một card FDDI. Các card mạng 
thông tin với mạng thông qua các kết nối nối tiếp, và với máy tính thông 
qua các kết nối song song. NIC là các kết nối vật lý từ máy trạm đến 


69 


mạng. Tất cả các card mạng đều yêu cầu một IRQ, một địa chỉ ƯO và các 
địa chỉ vùng nhớ trên cho DOS và Window 95/98. 


1. Nhiệm vụ của card mạng 


Card mạng đảm nhận trách nhiệm truyền đữ liệu từ bus dữ liệu của 
một node (PC, trạm làm việc, server, máy in...). Để làm được việc này, 
card mạng phải tương thích với bus của PC, loại cáp của LAN, với thủ 
tục của mạng và với hệ điều hành mạng. 


Bus của PC như ISA, EISA, PCI v.v. xử lý đữ liệu với tốc độ rất cao, 
và có độ rộng tới 32 bit. Nhưng LAN thì xử lý dữ liệu một cách nối tiếp. 
Nhiệm vụ đầu tiên của card mạng là lấy dữ liệu song song từ PC và 
truyền chúng nối tiếp theo từng gói. 


Card mạng phải có connector nối với môi trường truyền dẫn của 
LAN. Thường thì môi trường truyền dẫn là cáp, nhưng cũng có thể là vô 
tuyến hoặc tia hồng ngoại. Connector nối cáp có thể là đồng trục, đôi dây 
xoắn hoặc sợi quang. 


Nhiệm vụ thứ ba của card mạng là thực hiện giao điện với thủ tục 
của LAN tức là lấy dữ liệu của PC và chuyển nó thành từng gói phù hợp 
với hệ điều hành mạng (Network Operating System - NOS) hoặc thủ 
tục truyền thông (ví dụ như TCP/IP). Nhiệm vụ chuyển đổi này được 
thực hiện bởi phần mềm Network Drive gọi tắt là phần mềm điều khiển. 


Nhiệm vụ cuối cùng của card mạng là truyền các gói đữ liệu phù hợp 
với thủ tục truy nhập mạng : Ethernet hoặc Tocken Ring... Một phần 
của nhiệm vụ này tạo khuôn dạng (format) cho gói tin, các phần khác 
liên quan đến tạo nhịp của gói tin và mức tín hiệu truyền trên cấp. 


Theo chiều ngược lại, card mạng thu đữ liệu và chuyển chúng thành 
dạng mà PC có thể đọc được. 
2. Sự chuẩn hóa của Card mạng 


Card mạng là sản phẩm được chuẩn hóa rất cao vì card mạng 
thường phải tuân theo thủ tục truy nhập của LAN, thí dụ như chuẩn 
IEEE 802.3 đối với Ethernet. Card mạng hỗ trợ môi trường truyền khác 
nhau từ cáp đồng trục đến cáp quang. 


70 


Ẳ$ 


Card mạng với các thủ tục khác nhau thường khác nhau về giá, do 
đó độ phức tạp của chúng là khác nhau. Rthernet là loại đơn giản và rẻ 
nhất, còn ATM là phức tạp và đắt nhất. 


Thiết kế phần mềm điều khiển là khác nhau, nhưng hiệu năng của 
các NIC cạnh tranh (32 bịt PCI, ÚTP, Ethernet, Novell Netware) là 


` tương đương nhau. 


hi chọn card mạng, cần xem xét các yếu tố sau : 


1. Loại mạng (ví dụ Ethernet, Toeken Ring, FDDI, hay khác) 


9. Loại môi trường (ví dụ cáp xoắn UTP, STP, cáp đồng trục, hay cáp 


quang). 


3. Loại hệ thống bus (ví dụ như PCI, ISA...) 





























Sim dc. 
PC WIOTH TỐC ĐỘ .o| NETWORK 
NHẬP LOẠI CÁP | DgụvE LỰA CHỌN 
BUS (MB/S) RIVERS 
(BIT) MẠNG | ˆ 
Đồng trục | Z 
ISA 8/16 Ethernet 10 ln UTP 
EM | 16/32 | Tng | 4/46 |STP.UTP| Neware 
— Pn—. “ + | Kíchthước 
MCA 16/32 Arcnet TRE | Đồng trục | Windows N Ba 487A 
| Pe | 32/64 | FDDI 100 Quang LAN SP 
PCMC Manager 
ù 16/32 CDDI 100 | STP,FTP DEC DMI 
——[sTP,rTP | Pathworks Tương thích 
Fast luốc |5 DU NE 2000 
Ethernet UTP Vines Hỗ trợ đa 
100 VG- | lb [sTP,FTP |  TCPAE thủ tục 
AnyLan UTP UNIX 
ATM 2B/155 ST th 
L—_= À— '—-: |_ UP | —— — 























Hình 3.3. Các tham số cơ bản của Card 


3. Giao điện máy tính - Card mạng 


Các nhà sản xuất khác nhau sử dụng những nhưng pháp khác 
nhau để truyền dữ liệu giữa bộ nhớ của máy tính và card mạng, mục 
đích là nhằm giảm tải cho CPU của PC. Các phương pháp đó có thể là : 


71 


® Truy nhập bộ nhớ trực tiếp (Direct Meinory Access-DMA) - 
.® Bộ nhớ thích ứng dùng chung (Shared Adapter Memory) 

*® Bộ nhớ hệ thống dùng chung (Shared System Memory) 

® Làm chủ Bus (Bus Mastering). 


Trong các phương pháp trên thì Bus Mastering là hiệu quả nhất. 
Ngoài ra còn có hai phương pháp truyền được công nhận nữa là Novell 
NE2000 và SCM/Westem Digital, hai phương pháp này cũng được các 
nhà sản xuất khác mô phỏng. NE2000 được coi là chuẩn và trên cơ sở 
đó, card mạng khác được đánh giá và so sánh. 


* Mềm dẻo 


Qua nhiều năm, các nhà sản xuất đã phát hiện ra rằng card mạng 
của họ phải được đảm bảo trong tương lai bằng cách cung cấp chức năng 
kép, điều này làm nhẹ gánh cho người quản trị mạng. 


Thí dụ sớm nhất về loại card mạng này là loại hỗ trợ 8 bit và 16 bit, 
và loại hỗ trợ cả tốc độ 4 và 16 Mb/s theo chuẩn Tocken Ring. Đối với 
card mạng thông minh thì phần mềm điều khiển thích hợp sẽ được tự 
động lựa chọn và cài đặt cho phù hợp với bus của PC và tốc độ mạng. 


* Fqst Ethernet 


Card mạng Fast Ethernet cho ta sự mềm dẻo : 10 Mb/s hoặc 100 
Mb/s. Vì rằng Fast Ethernet hoạt động theo những cách khác nhau tùy 
theo môi trường truyền, và chỉ có loại card mạng có khả năng tự động 
nhận đạng (Nway) mới có thể tự động chọn tốc độ phù hợp. Vì Fast 
Ethernet có tốc độ truyền cao nên loại NIC này phải đi với bus PCI, 


IV - TOPOLOGY MẠNG 


Khi chọn một loại mạng cụ thể nào đó, thì topology là vấn để cần 
. quan tâm. Như ở phần một ta đã nói qua, các kiểu topology mạng chính 
là bus tuyến tính hình sao, và vòng, nhưng ngoài ra cồn có những dạng 
kết hợp của những kiểu đó. Ví dụ : các mạng ARCNet có thể được lắp 
đặt như theo cả hai kiểu topology bus tuyến tính và hình sao ; các mạng 
Tocken llng về mặt vật lý thì trông như hình sao, nhưng về mặt logic 


72 


# tư 
œ@ 


thì các gói dữ liệu được truyền đi trong một vòng. Sự truyền dữ liệu trên 
mạng Ethernet là theo kiểu phát thanh (broascard) trên một bus tuyến 
tính để cho mọi: trạm đều "nghe" thấy tín hiệu cùng lúc. 


Nếu tất cả các trạm làm việc của bạn là nằm dọc theo một hàng — 
chẳng hạn trong một lớp học hoặc dọc hành lang của một tòa nhà văn 
phòng, thì nên chọn một topology tuyến tính như Ethernet dùng cấp 
đồng trục mỏng (thin coaxial) để dễ cài đặt. Bạn chỉ việc đơn giản "xỏ 
xâu" (daisy - chain) tiếp một máy này với máy kế đó, khi cần sang 
phòng kế thì cho cáp chui lên trần nhà rồi chui xuống bên kia. 

Lên đến 2000 feet đối với ARƠNet, 


hoặc nhiều hơn đối với cáp quang 


“(lÀ đâi 


Hình 3.3. Một topology pha trộn bus uà sao. 





Nếu các trạm làm việc tỏa ra như: một chùm, mỗi trạm đặt ở một 
nơi khác nhau, như hình 3.3 minh họa trên thì một topology hình sao 
như Tocken Ring, ARCNet, hoặc Ethernet 10BASE-T là hữu dụng nhất. 
Khi đó sẽ cần những sợi cáp dài nếu kích thước của mạng lón (tức là 
lãng phí cáp). 


Ngày nay ít khi người ta dùng một topology vòng kiểu vật lý thực sự, 
mà thay bằng các vòng logic trong một topology mạng như là một phần 
của lược đồ phương pháp truy xuất và vận chuyển dữ liệu của nó. Vòng 
đó mô tả con đường logic mà một gói dữ liệu phải theo khi nó đi chuyển 
từ trạm này sang trạm kế, cuối cùng tạo thành một vòng tròn hoàn 
chỉnh. Trong các mạng Token Ring, các sợi cáp tỏa nhánh ra từ một hộp 
trung tâm (central hub) gọi là một hộp truy xuất đa trạm (Multistation 
Access Unit-MAU). Hộp MAU đó có một vòng bên trong, kết nối tất cả 


73 


các trạm được gắn vào mạng và phục vụ như một kiểu công tắc cho qua 
(bypass-switch) trong trường hợp có một trong những khúc cáp nối giữa 
các trạm bị đứt hoặc tháo ra. Khi một trạm làm việc mới được gắn thêm 
vào MAU, nó chỉ đơn giản tạo thành một sự mở rộng của vòng : các tín 
hiệu cấp chạy vòng ra thêm đến trạm mới nối đó, rồi quay trở về vòng 
bên trong của hub trung tâm. 


10BASE-T là một mạng Ethernet có topology dạng hình sao, dùng 
cáp xoắn đôi. Các khúc cáp đi đến các trạm làm việc được phân ra từ 
một bộ tập trung cáp ở trung tâm. Bộ tập trung cáp này chỉ có tác dụng 
phân tán các cáp đi từ một điểm trung tâm, chứ phương pháp truy xuất 
cáp vẫn là CSMA/CD, 


Các LAN dùng topology hình sao cho phép bảo vệ mạng khi có sự 
xây ra đứt cáp ở đâu đó. Toàn bộ LAN sẽ không thể suy sụp luôn nếu 
đứt một khúc cáp dẫn đến một trạm làm việc. Nó cũng giúp dễ chẩn 
đoán các trục trặc về mối nối bởi vì mỗi trạm làm việc có khúc cáp riêng 
cho nó nối với hub. Bạn chỉ cần đơn giản là đi tìm chỗ bị đứt chạy đến 
chỗ trạm làm việc bị mất hoạt động. Phần còn lại của LAN vẫn hoạt 
động bình thường. 


Topology hình sao có một vài nhược điểm : 

« Trước hết là bạn cần một lượng cáp rất nhiều để nối đến từng trạm 
làm việc 

e Các hub khá đắt tiền 


se Khi số lượng trạm làm việc khá lớn, hub (hoặc các hub) nối cáp 
như vậy có thể trở thành những đống hỗn độn (conglomeration) những 
cáp là cáp rất khó quản lý về mặt phần cứng. 


Nhưng đù sao thì hầu hết các LAN dùng topology hình sao cũng chỉ 
dùng cáp xoắn đôi không đất tiển, trong một số trường hợp thậm chí bạn 
có thể dùng cáp điện thoại để thay thế. Hơn nữa sẽ có lợi về mặt quản lý 
khi cho tất cả các đầu đây dẫn tập trung lại một chỗ, tiền cho việc chẩn 
đoán và kiểm tra. Các bộ tập trung của Ethernet và các MAU của Token 
Ring tương đối đất tiền hơn khi so sánh với các hub của ARCNet. Những 
bộ tập trung đời mới có gộp cả các đặc tính chẩn đoán và kiểm tra còn 
đất tiền hơn nữa. 


74 


cửa 


Những trục trặc trên các LAN dùng topology bus tuyến tính như 
Ethernet dùng cáp đồng trục 10BASE-2 khó chẩn đoán hơn. Nếu đường 
cáp bị đứt, gãy hoặc không tiếp xúc ở mối nối nào đó, thì tất cả các trạm 
làm việc đều không thể làm việc với mạng được nữa, cho đến khi bạn 
tìm ra và sửa chữa nó. Bạn có thể dùng thiết bị kiểm tra như máy đo 
phản chiếu thời gian (time domain reflectometer) trong cáp mạng 
Ethernet. Hình 3.4. sau liệt kê những dạng LAN với những kiểu 
topology khác nhau, dùng những loại cáp khác nhau và chiều dài tối đa 
của những đoạn cáp trên LAN đó. 


Loại LAN và kiểu cáp Chiều dài tối đa của đoạn cáp 


Thin Ethernet (10BASE-2) 185 mét 










Twisted-pair Ethernet (10BASE—T) 100 mét 


Fiber-ptic Cable 
Ỉ Twisted-pair Tocken Ring 100 mét 


Twisted-pafr (bus) 122 mét 












Hình 8.4. Chiêu dài đoạn cáp uới những loại rạng khác nhau 


V ~ KIẾN TRÚC MẠNG 
1. Ethernet và IEEE 802.3 


Hiện nay Ethernet là kiến trúc mạng phổ biến nhất : thường truyền 
ở tốc độ 10Mb/s và dùng phương pháp truy xuất CSMA/CD để điều 
chỉnh lưu thông trên đường cáp chính. 


Tất cả những hệ thống mạng phỏng theo chuẩn 802.3 đều có tốc độ 
truyền 10 Mb/s, ngoại trừ 1 BASE-5 truyền ở tốc độ 1Mb/s nhưng có 
những đoạn cáp xoắn đôi dài, 


75 


e 10BASE-5 : Cáp đồng trục chiều dài tối đa 500 mét, dùng phương 
pháp truyền baseband (băng tần cơ sở hay băng tần gốc). 


se 10BASE-2 : Cáp đồng trục (RG-ð8 AU) với chiều dài tối đa 
đoạn cáp 1200 mét, sau đổi lại là 185 mét, dùng phương pháp truyền 
baseband. 


e 10 BASE-T : Cáp xoắn đôi, chiều đài tối đa 100 mét. 


e 1 BASE-õ : Cáp xoắn đôi với chiều dài tối đa đến ö00 mét nhưng 
tốc độ truyền chỉ có 1 Mbs. 


« 10BROAD-86 : Cáp đồng trục (RG-59/U loại CATV) với chiều dài 
đoạn cáp lên đến 3600 mét, dùng phương pháp truyền broadband. 


*s 10BASE-F : Dùng những đoạn cáp quang với tốc độ truyền chỉ 10 
Mb/s. Topology của những mạng Ethernet 802.3 là bus tuyến tính với 
phương pháp truy xuất CSMA/CD. Các trạm làm việc được nối theo kiểu 
xỏ xâu bằng cách dùng những đoạn cáp dài hoặc ngắn. Những đoạn cáp 
này tạo thành một hệ thống cáp đơn rộng lớn (gọi là trunk cable). Ngoài 
ra có thể dùng phiên bản cáp xoắn đôi của 809.3 (10BASE~T) để ráp một 
topology hình sao trong đó những khúc cáp đến mỗi trạm làm việc được 
tỏa ra từ một hộp tập trung cáp ở trung tâm. 


1.1, Phương pháp truy xuất cáp CSMA/CD 


CSMA/CD, như đã biết, là từ viết tắt của Carier Sense Multiple 
Access with Collision Dection. Các card Ethernet gửi đi những gói hoặc 
khung đữ liệu lên trên cáp bằng cách truy xuất vào đường cáp khi nó 
không bị máy khác sử dụng, và phương pháp được dùng để giải quyết 
những truy xuất đồng thời vào cáp. Khi hệ thống cáp không bị bận, có 
thể coi hai trạm cùng muốn truy xuất nó cùng một lúc nào đó. Nếu cả 
hai cùng truyền tín hiệu đi thì sẽ có sự xung đột xảy ra, làm sai lệch đữ 
liệu. Với phương pháp CSMA/CD, một cơ chế đò tìm sẽ cảm nhận ngay 
sự xung đột, và cả hai trạm làm việc sẽ rút lại việc truyền tín hiệu của 
mình trong một thời gian ngẫu nhiên nào đó rồi thử phát lại dữ liệu. 
Phương pháp này hoạt động tốt trừ khi "mật độ giao thông" trên mạng 
cao, khi đó nhiều cuộc đụng độ và nhiều phiên phát lại sẽ xảy ra, dẫn 
đến mất hiệu năng làm việc. Để tránh xung đột quá nhiều, bạn có thể 


76 


chia một mạng ra thành hai hoặc nhiều đoạn bằng cách lắp thêm những 
card giao tiếp mạng bổ sung trong server dùng hệ điều hành NetWare, 
vì vậy tạo ra một bộ thông đường nội bộ đnternal router). 


1.2. Ethernet dùng cáp đồng trục dày 10BASE¬5 


Bộ thu phát và 
cáp thu phát 





Hình 3.5. Ví dụ uê hệ thống cáp Ethernet dành cho cáp đông trục dày 


Ethernet 10BASE-5 thường được xem như một Ethernet chuẩn bởi 
vì nó chính là sự thể hiện Ethernet nguyên thủy. Hình 3.5 minh họa 
một sơ đồ mạng Ethernet dùng cáp đồng trục dày. Mỗi trạm trên một 
mạng Ethernet dày được nối vào mạng bằng cách dùng một bộ thu phát 
(transceiver) và cáp thu phát. 


Các thành phần của một mạng Ethernet dày gồm có : 


e Card giao tiếp mạng 10BASE-5 : Hầu hết các card mạng Ethernet 
đều hỗ trợ hệ thống cáp Ethernet dày hoặc mỏng. Card phải có đầu nối 
cái loại DIX để gắn đầu nối cáp thu phát Ethernet dày hoặc mỏng. Card 
phải có đầu nối loại DIX để gắn đầu nối cáp thu phát Ethernet dày. Nếu 
card cho server thì nên chọn loại tốt nhất ; còn nếu card dành cho trạm 
làm việc, bạn có thể tiết -kiệm một chút, đặc biệt khi trạm chỉ thỉnh 
thoảng mới truy xuất mạng. Nếu card dành cho trạm làm việc không ổ 
đĩa, bạn cần có một PROM khởi động từ xa (Boot ROM). 


T7 


s Bộ chuyển tiếp hay bộ tiếp sức (repeater) : là thiết bị tùy chọn 
dùng để nối hai đoạn Ethernet và để làm tăng lực cho tín hiệu liên lạc 
giữa chúng với nhau. Bộ chuyển tiếp được nối vào một bộ thu phát trên 
mỗi đoạn, thông qua cáp thu phát. 


e Bộ thu phát (transceiver) : là một hộp nối trên mạng Ethernet dày 
mà trạm làm việc nối kết vào. Nó có ba đầu nối : bai cái là đầu nối 
Ethernet vào/ra, còn cái thứ ba được dùng để nối trạm làm việc vào bộ 
thu phát bằng cách dùng một sợi cáp thu phát. Các bộ thu phát được nối 
vào hệ cáp chính bằng một trong hai cách : hoặc là dùng phương pháp 
kẹp đâm xuyên qua vỏ cáp, do đó không cần phải cắt sợi cáp ra để gắn 
các đầu nối ; hoặc là dùng một bộ thu phát kiểu BNC có một đầu nối chữ 
T (T-connneector), bạn phải cất sợi cáp ra rồi nối vào T-connector bằng 
những dụng cụ chuyên môn. 


e Cáp thu phát (transceiver cable) : thường đi kèm với bộ thu phát, 
dùng để khóa chặt sợi cáp vào trong card mạng. Cáp thu phát thường 
mềm dẻo hơn cáp trục chính. : 


s Đường cáp chính : Cáp chính dùng cho Ethernet đây là một loại 
cáp đồng trục ð0-Ohm, đường kính 0,4 inch, cứng chắc hơn cáp thu 
phát. Có thể mua từ các nhà cung cấp theo khối lượng lớn (bulk) hoặc 
theo từng cuộn cắt sẵn (precutroll). Cần có một dụng cụ tuốt vỏ và gấp 
dây (stripping and crimping tool) để gắn các đầu nối. 


s Đầu nối đực loại xê-ri N (N-series male connectors) : Những đầu 
nối mà được lắp đặt trên cả hai đầu của đoạn cáp khi dùng những bộ thu 
phát loại T-connector. Thông thường khi đó người ta dùng loại cấp có 
gắn sẵn, để tránh cho người dùng phải làm những việc thủ công mà họ 
không quen. 

e Các đầu nối thanh đài loại xê-ri N (N-series barrel conneetors) : 
được dùng để nối hai đoạn cáp chính. 

s Bộ kết thúc loại xê-ri N (N-series terminators) : Mỗi đoạn cấp 
chính phải được kết thúc ở cả hai đầu bằng các bộ kết thúc loại xê-ri 


N ð0 Ohm, một đầu là loại terminator có dây nối đất còn đầu kia 
thì không. . 


78 


œ@ 


Những thông số kỹ thuật và hạn chế của mạng 10BASE-õ : 
e Chiều dài tối đa của mỗi đoạn cáp chính : 500 mót (1640 feet) ; 
ø Các thu phát được nối vào đoạn cáp chính ; 


e Khoảng cách tối đa từ trạm làm việc tới bộ thu phát là 50 mét 
(164 feet) ; 


e Khoảng cách tối thiểu giữa hai bộ thu phát là 2,ð mét (8 feet) ; 


e Có thể dùng tối đa 4 bộ chuyển tiếp để nối kết ö đoạn cáp chính, 
nhưng chỉ cho phép nối trạm làm việc vào 3 đoạn cáp chính đó, số còn lại 
được dùng để liên lạc tầm xa ; 


se Chiều đài tổng cộng của các đoạn cáp chính : 2460 mét (8200 feet) ; 


e Có thể nối tối đa 100 trạm làm việc trên toàn mạng, những bộ 
chuyển tiếp cũng được coi là trạm ; 


e Phải đặt một bộ kết thúc 50-Ohm ở đầu mỗi đoạn mạng, và một. „ 
đầu của mỗi đoạn mạng phải được nối đất. Không được nối đất cả hai 
đầu một đoạn mạng nào cả. 


1.3. Ethernet dùng cáp xoắn đôi 10BASE-T 


10BASE~-T mang lại hầu hết những lợi ích của Ethernet mà không 
cần phải dùng cáp đồng trục đất tiền. Hơn nữa, có thể dùng những 
topology hình sao hoặc hình sao phân tán để lấp đặt những chùm trạm 
làm việc ở các phòng ban hoặc các khu vực khác. 


Phần đặc điểm kỹ thuật (specifiication) của 10 BASE-T làm cho nó 
tương thích với những chuẩn [EE 802.3 khác, vì thế việc chuyển dữ liệu 
từ một Ethernet dùng cáp này sang một Ethernet dùng cáp khác rất dễ 
dàng. Bạn có thể giữ lại những card Ethernet có sẵn khi chuyển từ cáp 
đồng trục sang cáp xoắn đôi. Hơn nữa bạn có thể thêm những đoạn 
mạng đôi vào những đoạn mạng đồng trục đã có sẵn bằng cách dùng 
những bộ chuyển tiếp hỗ trợ tất cả các đoạn Ethernet dùng cáp đồng 
trục, cáp quang lẫn cáp lưỡng tuyến xoắn. Nhiều nhà sản xuất chế tạo 
các bộ chuyển tiếp đó như một bộ phận không thể thiếu được trong đòng 
các sản phẩm về Ethernet của họ. 


79 


Một mạng 10BASE-T cơ bản được minh họa ở hình 3.6. Các trạm 
làm việc được nối vào một hub hoặc một bộ tập trung cáp ở trung tâm 
vốn có tác dụng như một bộ tiếp sức. Khi có một tín hiệu từ một trạm 
làm việc nào đó tới, bộ hub này sẽ phát tín hiệu đó đi trên tất cả các 
đường xuất của nó. Bạn có thể nối một hub này vào một hub khác theo 
cấu hình phân cấp. Mỗi trạm làm việc được nối với một sợi cáp UTP, sợi 
cáp này có chiều dài không vượt quá 100 mét. Sợi cáp này được nối vào 
một bộ thu phát đặt gần trạm làm việc, rồi bộ thu phát này mới nối với 
trạm làm việc bằng một sợi cáp 15 đây có chiều dài lên tới 50 mét. 





Tối đa 
100m 


Transceive 


Hình 3.6. Một sự kết nối mạng 10BASE-~T cơ bản 


Những thành phần được mô tả sau đây là những phần cơ bản của 
một mạng 10BASE-T. Dù sao cũng nên lưu ý rằng một mạng thực tế 
không phải luôn luôn cần tất cả những thành phần này. 

e Card giao tiếp mạng 10BASE-T : Cần một card Ethernet có một 
đầu nối 15 chân kiểu DIX hoặc đầu nối 10BASE-T RJ-45. Nếu bạn cần 
dùng trong trạm làm việc không ổ đĩa, hãy gắn thêm Boot ROM. 


s Hub : còn gọi là hộp tập trung cáp, thường có đến 12 cổng, nhưng 
đôi khi chỉ có 10 hay 11 cổng. Hộp còn thường có một cổng đặc biệt dành 
để gắn cáp đồng trục hoặc cáp quang kiểu xương sống. 

e Cáp xoắn đôi : 10BASBR-T dùng cáp xoắn đôi với các đầu nối 
RJ-45, chiều dài đoạn cáp đó có thể đến 100 mét. Bạn có thể mua cáp 


80 


x4 
ve 


với số lượng lớn và các đầu nối riêng để về tự tạo lấy những sợi cáp có 
chiều dài thích hợp, chỉ cần nhớ là phải mua kèm dụng cụ gấp cáp. 

« Bộ thu phát : Có một đầu nối RJ-45 ở một mặt và một đầu nối 
DB-15 ở mặt bên kia. Ngày nay hầu hết các card mạng đều có sẵn một 
bộ thu phát bên trong mạch chứ không gắn bộ thu phát bên ngoài nữa. 

ø Cáp thu phát : nối bộ thu phát vào phía sau của card mạng. 


e Bảng nối gắn trên tường (Wall Plate) : có một hoặc vài đầu nối 
R.J-45. Nếu cần nổi cả máy điện thoại, người ta phải trang bị bảng đôi. 

Nếu dùng hệ thống dây điện thoại có sẵn, người ta phải trang bị 
thêm bộ cáp Telco 50 sợi để nối hộp trung tâm đầu cáp trực tiếp với một 
hộp đấu đây điện thoại (telephone puchdown bloek) nhằm làm đơn giản 
bớt việc kết nối. 

Đặc tính kỹ thuật của 10BASE-T được liệt kê như sau : 

s Dùng cáp xoắn đôi không bọc (ỨTP cỡ 20 tới 24). 


e Thường dùng những đầu nối RJ-45, với các chân số 1 (nối vào dây 
màu trắng/lục) và số 2 (nối vào đây màu lục/trắng) dùng để phát còn 
chân số 3 (nối vào dây màu trắng/da cam) và số 6 (nối vào dây màu da 
cam/trắng) dùng để thu đữ liệu. Mỗi cặp đầu nối đó được bắt chéo nhau 
(crossed over) khiến dây dùng để phát (transmitter) ở mỗi đầu nối này 
với một dây dùng để thu (receiver) ở đầu nối kia. 


e Có thể gắn một bộ thu phát và một cáp thu phát 15 chân vào mỗi 
trạm làm việc. Một số card có sẵn bộ thu phát bên trong. 


e Khoảng cách từ một bộ thu phát đến một hub không vượt quá 100 
mét. 


e Một hub tiêu biểu có thể nối 12 trạm làm việc. 


« Có thể nối 12 hub về một hub trung tâm để bành chướng số trạm 
làm việc của mạng. 


e Các hub có thể được nối vào một đường xương sống bằng cáp đồng 
trục hoặc cấp quang để trở thành bộ phận của những mạng Ethernet 
lớn hơn. 


6-GTCĐ-A 81 


e Nếu không dùng cầu nối, có thể có đến 1023 trạm làm việc trên 
một mạng. 


2. IEEE 802.5 —- Token-passing vòng 
2.1. Nguyên tắc làm việc chung của token—passing vòng 


Các tiêu chuẩn Token-passing vòng chỉ áp dụng đối với Token Ring. 
Phương pháp truy xuất cáp này, thoạt đầu được phát minh bởi Olaf 
Soderblum của Hà Lan đã được IBM phát triển thành sản phẩm chuẩn 
hóa (trong một cuộc đấu thầu mở rộng việc chuẩn hóa, IBM đã đưa ra 
các tiêu chuẩn đầu tiên và chúng được chính thức hóa bằng các đặc tả 
của IEEE 802.5). 


Các tiêu chuẩn này chỉ định một giao thức token-passing vòng tốc 
độ 1 Mbps nếu chạy trên cáp đồng trục, 4 Mbps nếu chạy trên cáp xoắn 
đôi không bọc, hoặc 16 Mbps nếu chạy trên cáp xoắn đôi có bọc. Trong 
đặc tả có nói đến nhiều loại cáp xoắn đôi, nhưng các tiêu chuẩn mới 
đều xem như chấp nhận cáp lưỡng tuyến xoắn mức âm 3 (voice-garde 


level 3), giống như 10BASE-T, để chạy được với tốc độ 16 Mbps. Đề nghị 


này được đệ trình lên IEEE bởi IBM và Synotica. Kiểu mạng này có thể 
đòi hỏi một loại hộp truy xuất đa trạm (MAU) đặc biệt để định thời lại 
tín hiệu. 

Chuẩn cáp IEEE 802.5 dùng các ma trận để chỉ định chiều dài cáp 
dựa trên loại cáp được dùng và số nút mạng và MAU có trên mạng. 

2.2. Hệ thông chuyển thẻ bài 

Ở hệ thống này, một tín hiệu được gọi là một thẻ bài được chuyển 
động tròn với tốc độ cao. Tín hiệu này chỉ có một nút đang nhận nó 


quyền truyền tin. Hệ thống này chỉ được sử đụng ở LAN loại vòng tròn 
và loại đường trục. 


Nếu LAN không ở trong trạng thái liên lạc, nó sẽ quay vòng thẻ bài 
(thể bài rỗi) qua đường truyền với tốc độ cao để xác định trạng thái có 
liên lạc. Nút nào muốn truyền thông tin phải đợi cho đến khi nhận được 
thẻ bài rỗi. Khi đó, nó kèm địa chỉ đích với thông tin mà nó muốn gửi đi 
dưới dạng một tín hiệu (thẻ bài bận). Các nút khi nhận được thẻ bài bận 


82 6-GTCĐ-B 


si 
® 


này sẽ kiểm tra xem địa chỉ trong đó có phải của mình không. Nếu 
không phải, chúng sẽ phát lại thẻ bài này và chuyển tới nút tiếp theo. 
Nếu đúng địa chỉ, nút đó sẽ nhận thông tin và bổ sung thêm thông báo 
tiếp nhận rồi đưa ra đường truyền. Khi thẻ bài bận kết thúc một chu 
trình và trở lại nút xuất phát, nó sẽ ghi lại thẻ bài bận thành thẻ bài rỗi 
và chuyển tới đường truyền, như vậy quá trình liên lạc được hoàn tất. 


Nút B NútB NútB. 










> 


Thẻ bài 
rỗi ˆ 


Nút À 





mái L 
Nút C Bát tia 0Ì Nút C Nút C 


Hình 8.7. Khái niệm uê hệ thống chuyển thẻ bài 
Hình 1 : Chuỗi mã gọi là "thẻ bài rỗi" (được phép chuyển tin) quay 
vòng liên tục theo một vòng khép kín. 


Nút A muốn chuyển tin phải đợi cho đến khi thẻ bài rỗi đến, bất 
được nó và bổ sung thêm dữ kiện cần truyền. 


Khi đó thể bài chuyển thành "thể bài bận”. 

Hình 3 : Nút B nhận được dữ liệu có chứa địa chỉ của nó. 

Hình 3 : Khi thẻ bài bận đi hết một chu trình và quay trở lại nút A 
thì nút này ghi lại mã tín hiệu thành thẻ bài rỗi và truyền nó đi. 

Hệ thống này có những đặc tính sau : 

e Khi số đầu nút tăng lên, thời gian chờ đợi sẽ lâu hơn. 


« Ngay cả khi lượng tìn truyền trên đường đây tăng lên, hiệu quả 
truyền tin vẫn không bị giảm nhiều. Khi đó thời gian chờ đợi lâu hơn 
nhưng không có xung đột, nên ngay cả khi lượng tin truyền rất lớn cũng 
không ảnh hưởng mấy đến kết quả truyền tin. 


e Phát hiện sự cố và xử lý phục hổi khá phức tạp. 


83 


Những biện pháp đối phó với tình huống bất thường như sự cố nút 
và việc thẻ bài biến mất đòi hỏi những quá trình phát hiện, và phục hồi 
sự cố phức tạp. 


2.3. Mạng Token-passing vòng tiêu biểu : Token Níng của IBM 


Token ring là một mạng được IBM thực hiện dựa trên chuẩn 803.5. 
Nó là một mạng Token-passing ring nhưng có thể lắp đặt theo topology 
hình sao. Có thể nối đến 8 trạm làm việc tổa ra từ một hub trung tâm, 
gọi là Hộp truy xuất đa trạm (Multistation Access Unit-MAU), vốn chứa 
một cấu hình đấu dây vòng luận lý. Nếu một trạm không nối vào vòng, 
MAU lập tức nhảy qua (bypass) trạm đó để duy trì vòng logic của mạng. 


Tuy nhiên nếu một card giao tiếp mạng bị hỏng, MAU không thể 
nhảy qua trạm đó và dây liên kết LAN bị phá vỡ. Có nhiều nhà chế tạo 
"phi-IBM" đã tạo ra các sản phẩm để làm giảm thiểu trục trặc đó, 
nhưng chúng đòi hỏi phải được nối với một nguồn điện và rất đắt tiển 
_ bổi vì chúng có những khả năng quản lý cảnh báo (Managerment 
alerting capabllities). 


Bạn có thể lắp đặt các MAU bổ sung. Có những chỗ nối RI và RO 
(ring-in, ring-out) trên mỗi MAU để nối kết với các MAU khác. Dạng 
của vòng vẫn được duy trì khi các MAU được nối theo kiểu này. Để bổ 
sung vào độ an toàn của mạng, có một khả năng chịu lỗi để duy trì vòng 
nếu một đoạn cáp nối vào đó bị đứt. Các tín hiệu đơn giản đổi hướng 
theo chiều ngược lại, tạo thành một chỗ quay ngược lại vòng (loop-back). 


Cũng có thể dùng các bộ tiếp sức (repeater) để mở rộng cự ly của 
mạng Token Ring. Mạng Token Ring có thể được lắp đặt trong một văn 
phòng lớn hoặc một tòa nhà nhiều tầng. Cái vòng chính kết nối tất cả 
các MAU thành một cấu trúc dạng tròn. 


Sản phẩm Token Ring rất đa dạng. Ngày nay có thể dùng những 
loại card mạng IBM Token Ring phiên bẩn 4Mb/s và 16 Mb/s. Phiên bản 
nhanh hơn có một sự tăng cường chiều dài khung để đạt được ít lần 
truyền hơn đối với cùng một lượng đữ liệu so với loại chậm. Nhiều nhà 
chế tạo cung cấp các mạng Token Ring tuân theo chuẩn 802.5 và dùng 
những phương pháp nối kết mở rộng trên cơ sở thiết kế của IBM. Đã phổ 


84 


Ÿ va 


biến những loại cáp lưỡng tuyến xoắn không bọc và các MAU có đến 16 
cổng. Ngoài ra đã có một vài nhà sản xuất tung ra những loại hub 2 
hoặc 4 cổng, những hub đó rẽ nhánh ra từ một MAU 8 cổng và cung cấp 
những mối nối kết cho những chùm 2 hoặc 4 trạm làm việc. 


Các đặc tả Token ring của [BM cho phép dùng nhiều loại cấp. sau 
đây là những loại thường dùng nhất : 


Loại 1 : Cáp có bọc kim chứa hai cặp đây xoắn đôi cỡ 22 (22 AWG). 
Loại 8 : Chữa. 4 cặp xoắn đôi đặc, không bọc cõ 39 hoặc 24. Có thể 


dùng một bộ lọc cáp (media fñilter) với các mạng Token Ring. nhưng 
không được dùng chúng với những card Token Ring 16 MIbís. 


Loại 6 : là loại cáp nối (patch cable) xoắn đôi có bọc cð 26. mềm. 
Chiều dài bị giới hạn chỉ còn bằng 2/3 chiểu dài của loại 1. Cáp nối 
là loại cáp dùng để nối PC với một thiết bị khác hoặc một ổn áp trên 
tường, 


Mặc dù cáp có bọc loại 1 là loại cáp phổ biến nhất, nhưng loại 3 đang 
trở nên thông dụng hơn. Loại 3 không thể dùng được dùng với card 
Token Ring 16 Mbps, nhưng trong đặc tả cho phép dùng nó trong mạng. 
Các thành phần của một mạng Töken Ring chuẩn dùng cáp loại 1 như 
sau : 


« Card giao tiếp mạng Token Ring : có những model 4 Mbps và 16 
Mbps. Nếu dùng một card 16 Mbps trên một mạng 4 Mbps, nó sẽ phải 
được làm việc ở tốc độ 4 Mbps. Để dùng cả hai loại card trong mạng 
dùng hệ điều hành NetWare. phải đặt chúng trên những doạn mạng 
riêng biệt, bằng cách lắp một card cho mỗi loại tốc độ trong server. Nếu 
dùng card Token Ring cho trạm không ổ đĩa, đi nhiên phải lắp một BootL 


Rom cho nó. 


« Các Hộp truy xuất Đa trạm (MAU) : Một MAU chuẩn của TBM có 8 
cổng nối với 8 trạm làm việc. Có thể, nối tới 12 MAU vào một mạng cục 
bộ. Mỗi MAU của LBM được xuất xương với một. thiết bị hỗ trợ cài đặt, 
đó là một thiết bị nhỏ dùng để kiểm tra các cổng MAU. Nhiều MAU 
không phải của IBM có những thiết bị kiểm tra gắn sẵn bên trong và có 
đến 16 cổng. 


se Cáp điều hợp (Adapter Cable) Token Ring : Cáp điều hợp Token 
Ring của IBM có một đầu nối 9 chân ở một đầu để gắn vào card giao tiếp 
mạng. Ở đầu kia, nó có một đầu nối dữ liệu loại A đặc biệt để cắm vào 
MAU. Nhưng đoạn cáp điều hợp này thường chỉ có chiều dài là 8 feet, 
nhưng có thể dùng những đoạn cáp nối (patch cables) để mở rộng 
khoảng cách đó lên tới 150 feet. 


e Những đoạn cáp nối : Cáp nối dùng để mở rộng khoảng cách nối 
cấp từ một trạm làm việc đến một MAU, hoặc chúng dùng để nối hai 
hoặc nhiều MAU lại với nhau. Chúng nên là cáp loại 6 với những độ dài 
khác nhau, có thể lên đến 15O feet: 


e Các đầu nối : Cáp loại 1 dùng những đầu nối hệ thống cáp dữ liệu 
loại Á của IBM, vốn là loại cáp xoắn đôi (bạn có thể nối trực tiếp một 
đầu nối loại A với một đầu khác bằng cách lật ngược 1 cái lên). 


« Bộ lọc cáp (Media Fiter) : Khi dùng cấp điện thoại xoắn đôi loại 3, 
cần phải có một bộ lọc cáp tại mỗi trạm làm việc. Nó chuyển đổi các đầu 
nối cáp và làm giảm tạp nhiễu trên đường dây. 


« Bảng nối cáp (Patch Panel) : Hữu dụng để tổ chức hệ thống nối cáp 
giữa MAU và một hộp đấu dây điện thoại (telephone punchdown bloek). 


3. ARCNet 


ARCNEt là kiểu topology hình sao và tuyến tính mềm dẻo với giá 
thấp. Nó là một kiểu pha trộn rất tỉnh tế giữa mạng kiểu bus và token 
Passing. 


ARCNet sử dụng phương pháp truy nhập chuyển thẻ bài trong cấu 
hình star bus để chuyển dữ liệu ở tốc độ 2,5 Mbps. Do ARCNet là kiến 
trúc chuyển thẻ bài nên máy tính trên mạng ARCNet phải có thẻ bài để 
truyển đữ liệu. Thẻ bài di chuyển từ máy tính này sang máy tính kia 
theo số thứ tự bất luận máy tính được đặt như thế nào trong mạng. 

Gó hai loại NIC cho ERCNet dùng topology tuyến tính hoặc hình 
sao, cả hai có thể dùng chung trong một LAN (nhưng trên những đoạn 
mạng riêng biệt). Hơn nữa, không có giới hạn về số bộ chuyển tiếp trên 
một LAN, như vậy việc lập cấu hình cho LAN rất đơn giản, mềm dẻo mà 
lại ổn định. Chỉ có một khuyết điểm nổi bật là năng suất truyền 


86 


® 


(throughput) chậm. Nó rất thích hợp với những môi trường văn phòng 
dùng các ứng dụng xử lý văn bản là chính, và những mạng mà người 
dùng không thường xuyên truy xuất đến file server. Những phiên bản 
mới của ARCNet còn hỗ trợ cả cáp quang và cáp xoấn đôi... Tóm lại 
ARCNet là chọn lựa tốt khi túi tiển không lớn và cũng không chú tâm 
đến tốc độ. 


Các bộ phận là thành phần đặc trưng của một mạng ARCNet chuẩn 
gầm có : 

ø Card giao tiếp mạng ARCNet : Các card này được cung cấp bởi 
nhiều nhà sản xuất khác nhau, bao gồm SMC, Thomas-Conrad. Những 
card chuẩn dùng cáp đồng trục thì phải có một đầu nối BNC ở đằng sau 
nó. Khi ARCNet được dùng như một topology tuyến tính, thì người ta 
dùng các T-connector và phải đặt lại các yumper để chỉ định đúng cấu 
hình đó. 


« Hub thụ động : là một đầu nối 4 cổng với các đầu cắm BNC, được 
dùng như một trung tâm đấu dây và bộ chia tín hiệu đơn giản. Những 
trạm làm việc nào nối vào Hub thụ động thì không được có chiều đài quá 
100 feet. Mỗi cổng chưa sử dụng trên hub thụ động phải gắn được một 
bộ kết thúc (terminator). 


se Hub chủ động : có thể tái tạo và chuyển tiếp tín hiệu. Hầu hết các 
hub chủ động này đều có 8 cổng, có thể nối đến các trạm làm việc, hub 
thụ động, hay các hub chủ động bổ sung khác. Các trạm làm việc có thể 
để xa hub chủ động này đến 2000 feet. 


« Hệ thống cáp ARCNet : Loại cáp dùng cho ARCNet là cáp đồng 
trục RG-69U trở kháng 39 Ohm. Người ta dùng đấu nối BNC để nối kết 
những đoạn cáp mạng vào các hub và card mạng. 

« Các đấu nối cáp đồng trục BNC : được mua về để gắn những đoạn 
cáp tự cắt. Nó gồm có ba phần là : một chốt trung tâm, một vỏ bọc và 
một ống kẹp bên ngoài. 

ø Các đầu nối T~eonneetor BNC : dùng để gắn vào đầu nối BNC cái ở 
phía sau card mạng khi dùng topology kiểu bus. Đấu nối T-eonnector 
này cung cấp hai mối nối cáp dành cho tín hiệu vào và ra. Khi dùng 


87 


topology bus như vậy, ta sẽ phải cần một T-connector cho mỗi trạm 
làm việc. 


s Các bộ kết thúc BNC : là nắp terminator loại 93 Ohm BNC. Mỗi 
hub thụ động cần một cái cho mỗi cổng chưa được nối của nó. 

Các quy tắc uè giới hạn sau đây áp dụng cho mạng ARCNet 

e Hầu hết các hub chủ động đều có 8 node. Các trạm làm việc trên 
hub chủ động có thể kéo ra xa tới 600 m kể từ hub. 

»® Bạn có thể nối những hub chủ động lại với nhau để tạo thành một 
cấu hình có cấp bậc, khoảng cách tối đa giữa hai hub chủ động là 600m. 

s Có thể nối đến ba trạm làm việc lại tạo thành một nhóm quanh 
một hub thụ động 4-cổng. Mỗi mối nối này cũng có thể là dẫn ngược lại 
một hub chủ động hay một server. Nếu là nối với trạm làm việc hay 
server thì không được đặt xa quá 30,Bm tính từ hub thụ động. 

« Không được nối hub thụ động này với hub thụ động khác. Chỉ có 
thể nối chúng với các hưb chủ động ở khoảng cách không quá 30,5m. 

® Phải kết thúc với các nút mạng chưa dùng đến trên các hub thụ 
động bằng các nắp terminator có trở kháng 93 Ohm. 

s Khoảng cách giữa hai trạm làm việc ở hai đầu đối điện xa nhau 
nhất của một mạng nhiều đoạn là 6000 m. 

« Khi các trạm được nối cáp theo kiểu tuyến tính, chiểu dài tối đa 
của đoạn mạng tuyến tính là 305 m. 


ø Số trạm tối đa làm việc là 2ð5, 


VI- SƠ LƯỢC VỀ FDDI VÀ CDDI 


1.FDDI 


Khi FDDI chỉ định một LAN 1000 Mbps, chuyển token và cấu hình 
ring đôi dùng môi trường truyền là sợi quang. Mặc dù hoạt động với tốc 
độ cao hơn, nhưng FDDI vẫn tương tự như token ring. Một đặc trưng 
riêng của FDDI là dùng sợi quang làm môi trường truyền. Sợi quang 
cung cấp một vài tu điểm so với các đường dây đồng truyền thống, gầm 
có các ưu điểm như : 


88 


e Bảo mật - không phát ra tín hiệu điện nên không thể mắc rẽ một 
cách đơn giản 


s Tin cậy 
s Tốc độ 


Thời kỳ đầu của FDDI, các thiết bị nối vào vòng Ring thường là thiết 
bị mạng như bridge và router. 

Về sau này, FDDI mới được coi là LAN với tốc độ cao, và các server, 
các trạm làm việc tốc độ cao được nối vào ring FDDI. FDDI là một vòng 
ring kép có sử dụng truyền thẻ. Ring thứ nhất để truyền đữ liệu, ring 
thứ hai để dự phòng. Các trạm kép (Dual Attach Station- DA®) sẽ nối 
vào cả hai ring. Các trạm nối đơn (Single Attach Station-SAS) sẽ chỉ nối 
vào ring đữ liệu. Trạm ở đây có thể là bộ tập trung, bridge hoặc router. 

DAS có thể tạo thành loopback khi ring bị hồng, SAS sẽ nối tắt qua 
khi bị hỏng. FDDI là hơi đất. Một thiết bị được gợi là có hai "nhà" (Dual 
Home) khi nó được nối với hai bộ tập trung, nhằm tăng độ an toàn cho 
thiết bị đó. 


FDDI 
Tốc độ truyền dữ liệu (Data Transfer Rate} 100 Mpbs 
Kích thước cực đại của khung tin (Max Data) 4500 bytes 


Khoảng cách cực đại giữa hai trạm 2km 
Chu vỉ cực đại của ring 100 km 

: (Max ring Circumference) CN 
Số trạm cực đại trên vòng 

[ieksbdeesmu „|. 


Hình 3.8. Các đặc tính kỹ thuật của FDDI 















Hiệu năng 

Phương pháp truy nhập truyền thẻ giúp cho FDDI có thể xử lý được 
tải tới trên 80 Mb/s. Đối với những khoảng cách lớn thì FDDI là một 
LAN tốc độ cao rất hiệu quả. 


89 


2.CDDI 


CDDI và SDDI (sử đụng cáp STP) rất giống như LAN Token Ring, 
nhưng với thủ tục và tốc độ truyền khác. Nó khác với FDDI ở giao điện 
lớp vật lý, và do vậy cũng có thể coi như một chuẩn khác. 


Mặc dù chúng ta có thể thiết lập một LAN CDDI độc lập nhưng 
những LAN này thường được nối với một LAN FDDI. : 


CPDI có hệ thống cáp, card mạng và bộ tập trung riêng của mình 


100Mb/s 
4500 bytes 


Hình 8.9. Các đặc tính kỹ thuật của CDDI 









Tốc độ truyền dữ liệu (Data Transfer Rate) 





Kích thước cực đại của khung tin (Max Data) 











Khoảng cách cực đại giữa hai thiết bị 


(Max Distance between Device) 





3. Fast Ethernet hoặc 100 BASE-—T 


Fast Ethernet là cách gọi rất phù hợp với 100BASE-T. Nó vẫn là 
một mạng LAN Ethernet với lớp MAC giống y như Ethernet, nhưng với 
khoảng trống giữa các frame giảm 10 lần và với tốc độ truyền dữ liệu lớn 
gấp 10 lần 10BASE-T. Tuy nhiên, phương pháp truy nhập vẫn là 
CSMA/CD. 

Mạng 100BASE-T dựa trên cơ sở bộ tập trung, nhưng số bộ tập 
trung trong mạng cục bộ là hai. Tuy rằng đã có card mạng hai tốc độ, 
10Mb/s và 100 Mb/s nhưng một segment thì phải có cùng tốc độ. Card 
mạng hai tốc độ được thiết kế để bảo vệ đầu tư. 


100 BASE-T 
Tốc độ truyền dữ liệu (Data Transfer Rate) 100Mpbs 
Kích thước cực đại của khung tin (Max Data) 1500 bytes 


Khoảng cách cực đại giữa hai thiết bị 


Hình 3.10. Các đặc tính ký thuật của 100BASE-T 















(Max Distance between Device} 


90 


100BASE-T không phải là một chuẩn. Thực ra có ba chuẩn định 
nghĩa các hệ thống cáp và phương pháp mã được sử dụng trong card 
mạng và bộ tập trung : 


e 100BASE-T sử dụng 4 đôi cáp UTP Cat3-5 
e 100BASE-TX sử dụng 2 đôi cáp UTP Catð và 1 đôi cáp STP kiểu 1 
se 100BASE-TE sử dụng 2 sợi cấp quang. 


Các segment 100BASE-T được sử dụng cho các server hoặc các trạm 
làm việc đa dịch vụ. Các segment tốc độ cao này có thể dễ dàng nối cầu 
với các segment 100BASE-T. 


Vấn để quan trọng nhất trong việc nâng cấp lên 100BASE-T là cáp. 
Trừ trường hợp chúng ta đã có cáp STP, nếu không thì chúng ta phải lắp 
đặt thêm các đôi cáp, trong trường hợp chúng ta mới chỉ có cáp Cat 3. 
Ngay cả trong trường hợp chúng ta đã lắp đặt cáp UTP Cat 5, nhưng có 
thể do cách lắp đặt không cẩn thận mà cấu trúc xoắn của cáp bị ảnh 
hưởng và cáp không đạt chất lượng để truyền 100Mb/s. 


4.100VG-Any LAN 


100VG-Any LAN là LAN đựa trên bộ tập trung, cấu trúc vật lý của 
nó giống như Token Ring hoặc 10BASE-T và tốc độ của nó đạt tới 
100Mb/s. Nó là loại LAN cùng chia sẻ bandwidth, việc truy nhập do bộ 
tập trung kiểm soát. 

Tuy 100VG-Any LAN là LAN nhưng nó không giống với Ethernet 
hay Token Ring, chúng chỉ giống ở cấu trúc frame mà thôi. Phương pháp 
truy nhập DPP (Demand Priority Protocol) và giao diện vật lý là duy 
nhất đối với 100VG-Any LAN. 


Việc chọn 100VG-Any LAN Ethernet hay Token Ring là do yêu cầu 
về kết nối với mạng LAN đang tổn tại. Kết nối liên mạng được thực hiện 
bởi bridge, nó sẽ thực hiện việc chuyển đổi tốc độ. 


Lắp đặt 100VG-Any LAN yêu cầu phải nâng cấp toàn bộ phần cứng 
của LAN. Ta có thể sử dụng cáp đã lấp đặt, nhưng số đôi đây có thể 
không đủ. . 


91 


Chúng ta có thể dùng 100VG-Any LAN trong các bộ tập trung có 
chuyển mạch, nhưng 100Base-T' phổ biến hơn nhiều. 








100VG-Any LAN 





Tốc độ truyền dữ liệu 














(Data transfer Rate) 100 Mb/s 
Khoảng cách cực đại 
(Max LAN Diameter) 4000m 
Số lượng cực đại của khung tin Ethernet fR1200Lás 
(Max Data per frame) 1500 bytes )0 by 








Số lượng cực đại các thiết bị 


(Max number of Devices/Network} 1024 (khuyến nghị 250) 








CAT3 CATS 


Môi trường truyền (media) UTP UTP 


STM | Cáp quang 












Độ dài cực đại từ thiết bị tới 


Hub (Max node length) 190m 150m 


2000m 





Hình 3.11. Các đặc tính kỹ thuật của 100VG-Any LAN 


VII- MỞ RỘNG MẠNG 
1. Modem 


Modem là một thiết bị có khả năng cho phép máy tính truyền thông 
qua đường điện thoại. 


Khi các máy tính ở quá xa, modem có thể thiết lập quá trình truyền 
thông giữa chúng. Trong môi trường mạng modem đồng vai trò như 
phương tiện truyền thông giữa các mạng hoặc kết nối ra thế giới bên 
ngoài mạng cục bộ. 


Phần cứng modem 


Modem được xem như thiết bị truyền dữ liệu (DCE) và có chung các 
đặc tính sau : 


Một giao diện truyền thông nối tiếp (RS0232) 
Một giao điện đường truyền điện thoại R.]~11 (phích cắm điện thoại 
4 dây) 


'92 


" 


Modem có hai loại : trong (nternal) và ngoài (external). Modem 
trong được lắp đặt trong khe mở rộng (esternal slot) như bất kỳ bản 
mạch nào khác. 


Modem ngoài là một hộp nhỏ được nối vào máy tính bằng cáp nối 
tiếp ŒS-232) đi từ cổng nối tiếp của máy tính đến chỗ nối cáp máy tính 
với modem của máy tính. Modem sử dụng cáp với bộ nối RJ—11 nối vào 
tường. 

Các chuẩn của modem 

Có nhiều chuẩn công nghiệp sử dụng cho mỗi phạm vi mạng, và 
modem là trường hợp ngoại lệ. Các chuẩn này rất cần thiết sao cho 


modem của nhà sản xuất này phù hợp với modem của nhà sản xuất 
khác. 


e Chuẩn V34 : Tốc độ 28 800 bps, ban hành năm 1994 
e Chuẩn V42 : Tốc độ 57 600 bps, ban hành năm 1995 
e Chuẩn V90 : Tốc độ 96 000 bps. 


2. Bộ chuyển tiếp (Repeater) 

e Nối hai đoạn mạng có phương tiện (thường là cáp) giống hoặc khác 
nhau 

e Phục hổi tín hiệu nhằm tăng khoảng cách truyền. 

e Giảm đụng độ và tăng băng thông trên các segment mạng 

e Hoạt động ở tầng Physical của mô hình OSL 

e Chuyển lượng lưu thông trên cả hai hướng. 


Bạn hãy dùng bộ chuyển tiếp khi bạn muốn kết nối hai đoạn mạng 


theo cách ít tốn kém nhất. Bộ chuyển tiếp cải thiện hiệu suất thi hành 


bằng cách chia mạng thành hai đoạn, do đó làm giảm số lượng máy tính 
trên một đoạn. 


Bạn không nên sử dụng bộ chuyển tiếp khi : 
se Lượng lưu thông trên mạng quá lớn. 
e« Đoạn mạng sử dụng các phương pháp truy nhập khác nhau. 


e Bạn cần cơ chế lọc dữ liệu thuộc dạng bất kỳ. 


93 


3. Bộ cầu nối (Bridge) 

Bộ cầu nối có thể kết hợp nhiều đoạn mạng hoặc nhóm các mạng 
LAN. Tuy nhiên, cầu nối cũng có thể phân chia mạng nhằm cô lập lượng 
lưu thông và lỗi. Ví dụ, lượng lưu thông từ một hoặc hai máy tính trở 
nên quá tải và làm giảm hiệu suất toàn mạng, cầu nối có thể cô lập máy 
tính hoặc bộ phận này. 

Cầu nối được sử dụng để : 

e Mở rộng khoảng cách của phân đoạn mạng. 


`e Nhằm tăng số lượng máy tính trên mạng. 


Cầu nốt có thể tiếp nhận một mạng quá tải và chia nó thành hai 
mạng riêng biệt, nhằm giảm bớt lưu lượng truyền trên mỗi đoạn mạng, 
và do đó.mỗi mạng hoạt động sẽ hiệu quả hơn. 


s Nối kết những phương tiện vật lý khác nhau như dây xoắn đôi và 
cáp Ethernet (cáp đồng trục). 


« Nối kết các đoạn mạng khác nhau như Ethernet và Token Ring và 
truyền gói dữ liệu giữa chúng. 
4. Bộ định tuyến (Router) 


Bộ định tuyến liên kết các mạng và cung cấp chức năng lọc đữ liệu. 
Chúng cũng quyết định lộ trình tốt nhất cho đữ liệu truyền đi. 


Bạn có thể sử dụng bộ định tuyến để : 

e Kết nối hai mạng và hạn chế lưu thông không cần thiết. 

e Phân chia các mạng quản trị. 

Nếu bạn muốn sử dụng bộ định tuyến, hãy đảm bảo rằng không có 
giao thức mạng nào không thể định tuyến. 

5. Cổng giao tiếp (Gateway) 


Cổng giao tiếp cho phép truyền thông giữa các kiến trúc mạng 
và môi trường khác nhau. Cổng giao tiếp được dành riêng cho một 
đạng truyền tải cụ thể và thường dành cho máy phục vụ chuyên dùng 
trên mạng. 


94 


. 


Là 


Cổng giao tiếp thực hiện việc biến đổi giao thức và dữ liệu. Một số 
hạn chế của cổng giao tiếp là : " 


e Chỉ chuyên đành cho tác vụ ; 
e Có thể chậm ; 
e Chỉ phí đất. 


Bạn có thể sử dụng cổng giao tiếp khi các môi trường mạng khác 
nhau cần giao tiếp với nhau, 


Côu hỏi ôn tập 
4. Đặc điểm của mạng LAN ? 
2. Phương thức truyền dẫn trên mạng. Các ưu nhược điểm của các phương thức ? 
3. Vai trò của Card mạng ? 
4. Phân biệt IEEE 802.3 và IEEE 802.5 2 
5, Các phương pháp mở rộng mạng ? 


6. Các phần tử trong mạng mở rộng ? 


95 


( Chương TV 


KẾ HOẠCH LẬP MẠNG 


I1~ CÁC BƯỚC THIẾT KẾ TỔNG QUÁT 


“Thiết kế mạng có thể đưa vào xem xét nhiều kỹ thuật như là Token 
Ring, FDDI, Ethernet. Thiết kế ở đây sẽ tập trung chủ yếu vào kỹ thuật 
Ethernet vì nó là kỹ thuật sẽ gặp khi hoạch định các thiết kế trong 
tương lai. Ethernet có cấu hình luận lý dạng bus, nó tạo ra các miển 
đụng độ : tuy nhiên, sẽ giữ nó ở quy mô nhỏ bằng cách dùng quá trình 
được gọi là phân đoạn như đã để cập ở phần trước. Một khi phải thực 
hiện Ethernet, phải triển khai một kỹ thuật LAN lớp 1. Cần xác định 
các loại cấp và cấu hình vật lý sẽ dùng. Có hai loại phổ biến của 
Ethernet là I0OBASE-T và 100BASE-TX. Nếu có các tài nguyên, có thể 
chạy 100BASE-TX xuyên qua mạng. Nếu không, có thể dùng Fast 
Ethernet để nối phương tiện phân tán chính (điểm điều khiển trung tâm 
của mạng) đến các phương tiện phân tán trung gian khác. Có thể dùng 
các hub, các repeater, và các tranceiver trong thiết kế, cùng với các 
thành phần khác như chấu cắm, cáp, jack và các patch panel. Cần phải 
tạo cả hai cấu hình đó là cấu hình vật lý và cấu hình luận lý. 

Bước kế tiếp là triển khai một kỹ thuật mạng LAN lớp 2, đó là thêm 
thiết bị lớp 2 vào cấu hình để gia tăng năng lực cho nó. Có thể thêm các 
chuyển mạch (switch) để giảm kích thước miền đụng độ và tắc nghẽn. 
Trong tương lai, có thể nỗ lực thay thế các hub bằng các chuyển mạch, 
và thay thế lớp 1 kém thông minh bằng lớp 2 thông minh hơn. 

Bước kế tiếp là triển khai một cấu hình LAN lớp 3 ; đó là thêm các 
thiết bị lớp 3, nhờ đó tăng khả năng cho cấu hình này. Lớp ba là nơi thực 
hiện định tuyến, có thể dùng router để phân cấp cho mạng LAN. Các 
touter phải cáng đáng cấu trúc luận lý trên mạng đang thiết kế. 


II- KẾ HOẠCH THIẾT KẾ MẠNG 


1. Những vấn để cần quan tâm trước khi hoạch định mạng 


* Xác định nhu cầu thiết lập mạng 


96 


‹Š 


Một bước quan trọng trong việc hoạch định mạng là khẳng định 
được tại sao muốn có một mạng. 


Nếu lý do duy nhất cần lập mạng để dùng chung máy in, tốt hơn hết 
nên sứ dụng hộp chuyển mạch in (print switch box). 

* Nhận điện các lợi ích 

Mạng có thể đem đến những lợi ích nào ? Liệu các lợi ích đó có xứng 
đáng với công sức, tiền bạc bỏ ra ? Chúng có giúp tổ chức hoạt động 
hiệu quả hơn không ? Sau đây là những lý do chung nhất của việc cần 
có mạng : 

ø Các đồng nghiệp trao đổi tập tin trên đĩa mỗi ngày hơn một lần. 

e Nhiều người dùng cần sử dụng một máy ¡n chất lượng cao. 
e Người dùng gặp nhiều phiền toái khi tìm kiếm, chia sẻ và sao chép 
dữ liệu. ` 

e Các nhân viên dùng chung tủ đựng hề sơ, hoặc thường xuyên tập 
hợp đữ liệu từ tủ đựng hồ sơ chung thuộc loại bất kỳ. 

* Mục đích sử dụng mạng 

Điều quan trọng là phải nhận biết sử dụng mạng vào việc gì ? Sau 
đây là một số khả năng có thể xảy ra : 

e Truyền thông, liên lạc ; 

ø Chia sẻ thông tin ; 

se Dùng chung tập tin ; 

e Dùng chung tập tin giữa nhiều người ; 

e Truy nhập máy tính chính hoặc máy tính mini ; 

e Quản lý máy tính hiệu quả hơn ; 

e Lưu dự phòng tập trung mọi dữ liệu ; 


e Quản lý việc truy cập đữ liệu mật. 


2. Lên kế hoạch cho toàn mạng, l 


Để cho LAN trở nên hiệu quả và phục vụ các nhu cầu của các user, 
nó sẽ được triển khai theo chuỗi các bước hoạch định có hệ thống. Bước 


7-GTGĐ-Á 97 


đầu tiên trong quá trình thiết kế là tập hợp thông tin về tổ chức sẽ dùng 
mạng. Thông tin này bao gồm : 


® Lịch sử tổ chức này và tình trạng hiện hành ; 

e Sự phát triển ; 

e Chính sách hoạt động và các thủ tục quản lý ; 

e Các hệ thống phòng ban và thủ tục ; 

e Quan điểm của nhân viên, những người sẽ dùng LAN này, 


Hy vọng bước này sẽ giúp nhận dạng và xác định được bất kỳ chủ 
điểm hay vấn để nào cần nhằm tới (ví dụ một phòng nằm xa tòa nhà 
không thể bố trí truy cập vào mạng), 


Bước thứ hai : thực hiện phân tích các chì tiết và đánh giá các nhu 


cầu hiện hành và hướng tương lai của những người sẽ dùng mạng. 


Bước thứ ba : nhận dạng các tài nguyên và ràng buộc của tổ chức. 
Tài nguyên của một tổ chức có thể ảnh hưởng đến triển khai một hệ 
thống LAN mới rơi vào hai loại tài nguyên phần cứng và phần mềm máy 
tính, và nguồn nhân lực: Phần ghi chép phần mềm và phần cứng máy 
tính đã có sẵn của tổ chức và nhận dạng cũng như xác định nhu cầu 
phần mềm và phần cứng dự kiến của nó. Các câu trả lời các câu hỏi 
sau đây sẽ giúp xác định cần huấn luyện bao lâu và bao nhiều người để 
hỗ trợ LAN. Các câu hổi -' cần phải lưu tâm là : 

e Các tài nguyên thương mại nào đang làm việc ? 

e Các tài nguyên này được liên kết và được chia sẻ như thế nào ? 

e Bao nhiêu người sẽ dùng mạng ? 

s Kỹ năng máy tính của những người dùng mạng ở mức nào ? 

e Thái độ của họ đối với máy tính và ứng dụng các máy tính ra sao ? 


Theo các bước này sẽ giúp ước lượng được giá thành và đưa ra một 
dự thảo ngân sách để triển khai một mạng LAN. 


98 -7-GTCĐ.B 


II- KẾ HOẠCH 

Việc hoạch định mạng LAN trước đây bao gầm ba bước : 

e Thu thập càng nhiều đữ liệu càng tốt 

« Khảo sát mọi phương pháp khả thi đối với địa điểm của bạn 

s Chọn lựa một kết hợp thỏa đáng nhất giữa phí tổn và hiệu suất 


« Tuy nhiên, kiểu nghiên cứu và lên kế hoạch như thế thường không 
thành công, đo : 


e Mất quá nhiều thời gian 

e Chi phí cao 

e Không phải lúc nào cũng đạt được hiệu suất thi hành cao nhất. Đó 
là lý do tại sao lại nảy sinh quá nhiều biến thể ở mọi lĩnh vực của mạng 
LAN. Có hai kế hoạch chủ yếu cho mạng LAN. 

s Kế hoạch mạng mặc định 

Thay vì nghiên cứu từng bộ phận / đặc tính có khả năng thích hợp 
cho mạng và thu hẹp danh sách, các chuyên gia nối mạng lại bắt đầu với 
một. kế hoạch mạng "thích hợp cho hầu hết các tình huống" có sẵn, từ đó 
họ thay đổi sao cho khớp với từng tình huống cá thể. 

Đây là cấu hình chung vốn sẽ hoạt động hiệu quả trong nhiều môi 
trường, nếu chúng phù hợp với môi trường, hãy sử dụng kế hoạch mạng 
mặc định này: Tuy nhiên nếu nó không có hiệu quả đối với địa điểm, có 
thể là do một vài nguyên nhân sau : 

e Tốc độ 

e Chế độ bảo hành 

« số lượng máy phục vụ 

e Số lượng và model máy in 

e Các yêu cầu về phần mềm không theo chuẩn 

« Chỉ phí 

Trong trường hợp cấu hình định sẵn không cung cấp đủ thông số kỹ 
thuật hoặc chi tiết thỏa mãn yêu cầu của địa điểm bạn định lấp đặt 
mạng, hãy chuyển sang chọn các thành phần mạng. 


99 


* Bản đồ 

Bản đổ mạng sẽ giúp hình dung những gì hệ thống sẽ cần. Tốt nhất 
hãy vẽ sơ đồ phân bố địa lý của công ty, bao gồm các phòng ban khác 
nhau, nhờ đó dễ dàng nhận diện những khó khăn có thể phát sinh khi 
lắp đặt cáp và bố trí sơ đồ mạng. Hay ít ra, nó cũng giúp phác họa hình 
ảnh thực tế của kế hoạch cài đặt mạng. 

* Chọn các thành phần mạng 

* Chọn loại mạng 

Có hai loại mạng chủ yếu : 

1. Mạng ngang hàng : 

Mạng ngang hàng là sự lựa chọn lý tưởng cho các môi trường sau : 

e Có dưới 10 người dùng 

® Toàn thể người dùng đều có chung một khu vực. 

e Tính bảo mật là không yêu cầu bắt buộc 


® Số người sử dụng và mạng sẽ bị hạn chế phát triển trong tương 
lai gần. 


Như thế, cũng có lúc mạng ngang hàng lại là giải pháp tốt hơn mạng 
dựa trên máy phục vụ. 


2. Mạng dựa trên máy phục uụ thuần túy 
e Sử dụng khi mạng của bạn có nhu cầu về sự an toàn, bảo mật. 


s Đến độ sẽ không thích hợp nếu chia sẻ những tài nguyên nào 
không được bảo vệ tập trung thông qua tên người dùng, mật mã, và hệ 
thống bảo mật cấp người dùng. 


* Sếp đặt các máy tính seruer như thế nào 


Các mạng ngang hàng không đòi hỏi phải dùng máy server không có 
nghĩa là chỉ với mạng khách/chủ mới có thể và cần dùng máy tính dành 
riêng cho server. Ngược lại, nếu có điều kiện thì bao giờ cũng nên dùng 
một server dành riêng, bất kế dùng hệ điều hành mạng nào. 


100 


.œ 


< 


táo 'á 


e Việc dùng server chuyên dụng ngay với mạng ngang hàng làm cho 
mạng nhanh hơn, dễ đàng hơn và đáng tin cậy hơn. 


s Không nhất thiết phải dùng máy tính lớn nhất và nhanh nhất làm 
server, 


e Khi dự kiến cấu hình server, cũng phải xem xét các tập tin chương 
trình và dữ liệu sẽ phân tán như thế nào ở trên mạng. 


s Hoạch định việc cấu hình server cũng có nghĩa là gán các chữ cái 
cho các ổ đĩa. 


s Cuối cùng phải chọn nơi đặt server. Có thể đặt nó trong một khối 
cuối phòng, trên các tủ đựng hồ sơ trong phòng lưu trữ hoặc trong góc 
của văn phòng. Nó có thể ở bất kỳ đâu miễn là gần ổ cắm điện và đây 
cắp mạng có nối vào nó. 


* Chọn cấu hình 


Thường thì rất khó chọn được cấu hình thích hợp cho mạng của 
mình. Mạng cài đặt thông dụng nhất hiện. nay là mạng star bus nhưng 
mạng này có thể không đáp ứng thỏa đáng yêu cầu. Nếu cần mạng có độ 
tỉn cậy tuyệt đối, có thể sử dụng cấu hình star rìng. Trong trường hợp có 
thể dùng được cả star bus và star ring thì người ta thường ưu tiên dùng 
star bus. l 


Để chọn được cấu hình phù hợp bạn hãy xác định những đặc 


: điểm sau : 


e Xác định cho bao nhiêu người sử dụng mạng tại địa điểm ? 


e Dự tính chỉ phí cần thiết cho cấu hình là bao nhiêu (thường chi phí 
của một cấu hình liên quan đến việc : Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì). 


e Cơ cấu bố trí máy và phòng ốc (về phương diện vật lý có thích hợp 
với một cấu hình cụ thể không ? 


e Dễ dàng sửa chữa và tái lập cấu hình có phải là vấn để quan trọng ? 
e Mạng có cần độ tin cậy tuyệt đối ? 


e Xét hệ thống trần nhà và tường có thuận tiện cho đường ởi cấp ? 


101 


LJ 


* Chọn hiển trúc mạng 


Là một người thiết kế mạng, phải thực hiện một số quyết định hóc 
búa về kiến trúc tốt nhất dùng cho môi trường,cần xem xét khả năng 
dùng Token Ring (4 Mbps hoặc 16 Mbps) hoặc Ethernet. Cũng cần xác 
định kiểu hệ cáp cần thiết cho mạng. - 


Các yếu tố cần quan tâm đến việc chọn lựa bao gồm : 

e Kiểu ứng dụng và tỷ lệ dùng tổng quát của chúng 

® Độ linh hoạt khi xác lập 

e Giá thành 

s Mức độ am hiểu của nguồn hỗ trợ hay hãng kinh doanh 
se Tính sẵn dùng của các bộ phận thay thế hay cài thêm. 


Không có kiến trúc này tốt hơn kiến trúc kia. Sự chọn lựa tùy thuộc 
vào mức độ tác động của các yếu tố trên đối với môi trường mạng của 
bạn. 


Chọn kiến trúc Ethernet 


e Chọn kiến trúc Ethernet cho các kiểu mạng có mức hoạt động từ ít 
đến trung bình. 


s Dùng các ứng dụng chuẩn, như xử lý văn bản, các bảng tính, các 
phiên làm việc máy chủ ngỏ thông (gateway), thư điện tử... 


se Ethernet thường có tốc độ 10 Mbps, giá thành hợp lý, và các thành. 
phần thay thế cũng có sẵn. 


se Khi có nhu cầu lắp đặt mạng 100 Mbps, có thể dùng 100 Base- 
hoặc 100Base VG-AnyLAN 


Nhược điểm của Ethernet là kích cỡ khung dữ liệu lớn, hệ thống 
hướng tranh chấp có thể bị xuống cấp nếu dùng thiên về cơ sở dữ liệu, 
xử lý ảnh, multimedia, hoặc các ứng dụng CAD/CAM. : 


Chọn kiến trúc Token Ring 
® Mạng có sẵn đường cáp STP 


« Cần hệ thống cáp mạng có cãi dự 


102 


e Sử dụng cho mạng có mức hoạt động cao 
ø Có yêu cầu dì chuyển, thay đổi và bổ sung thiết bị đơn giản và dễ 
dàng h 

e Có thiết bị đã cài đặt sử dụng card Token Ring 

e Cần có độ tin cậy cao 

e Sử dụng các tập tin lớn, như cơ sở đữ liệu, CAD/CAM. 

Một số nhược điểm khi sử dụng kiến trúc Token Ring là giá thành, 
các khả năng truyền trạm và phần điều hành chung để quản trị sơ đổ 
chuyển thẻ bài. Ngoài ra khả năng vận hành có thể bị xuống cấp. 


* Chọn cáp 

Nếu không dùng cáp định rõ trong kế hoạch mạng mặc định, có thể 
chọn các loại cấp sau : 

* Cáp quang 

_— * Có nhu cầu về một loại cáp mạng không bị ảnh hưởng bởi nhiễu 

điện từ 

e Cần một loại cáp mạng tương đối an toàn trước hầu hết thiết bị 
nghe lén hoặc thiết bị thu thập tin tức. 

e Yêu cầu tốc độ truyền cao. 

e Khoảng cách đường cáp dài 

e Chi phí cao 

* Cáp xoắn đôi trần (UTP) 

e Sửa chữa và phí tốn bảo trì dài hạn 

« Các máy tính nối mạng nằm trong khoảng 100m 

« Dễ dàng tái lập cấu hình. 

* Cáp xoắn đôi có bọc (STP) 

se Mạng có đường cáp STP 

« Cấu hình hoặc card mạng muốn sử dụng có đồi hỏi cáp STP 

e Có nhu cầu sử đụng cáp có tính kháng nhiễu điện từ cao hơn cáp ' 


ƯTP. 


108 


* Cáp đồng trục 

s Hiện có đường cáp đồng trục đang tổn tại trên mạng 

s Sử dụng cáp đồng trục nếu mạng là quá nhỏ (dưới 10 người) 

se Định lắp đặt mạng ở nơi ngăn thành những khu vực làm việc riêng 
biệt 

s Có nhu cầu sử dụng loại cáp có khả năng có tính kháng nhiễu cao 
hơn cáp DTP. 

* Chọn Hub 


Nếu quyết định dùng cáp xoắn đôi không bọc HỘ cần thiết dùng 
các Hub : 


e Một hub có thể có 4, 12, 24 cổng 

s Vì phải mắc một dây cáp từ mỗi máy tính đến mỗi hub, hãy tìm 
một vị trí trung tâm cho hub để các dây cáp đễ dàng tiếp cận. 

s Hub cần nguồn điện nên cần chắc có một ổ cắm điện gần nó. 


s Khi chọn hub, hãy chọn hub có số nối gấp đôi số chỗ nối mà hiện 
cần. Đừng mua hub có bốn chỗ nối nếu muốn nối bốn máy tính thành 
mạng ; khi muốn bổ sung máy tính thứ năm phải mua một hub khác. 


« Có thể nối các hub với nhau. 

* Chọn kiểu đi cáp 

Muốn xác định kiểu đi cáp nào thích hợp nhất cho một địa điểm, cần 
chú những đặc điểm sau : 

*® Lưu lượng truyển trên mạng có nhiều không ? 

s Yêu cầu an toàn mạng là gì ? 

se Khoảng cách mà cáp kéo đến là bao nhiêu ? 

s Các chọn lựa cáp là gì ? 

« Tiền kéo cáp bao nhiêu ? 


Khả năng kháng lại nhiễu điện trong và ngoài của cáp càng cao, cáp 
càng mang tín hiệu rõ đi xa và nhanh hơn. Tuy nhiên, độ rõ, tốc độ và độ 
an toàn càng cao thì chỉ phí kéo cáp càng tăng. 


104 


Lự 4 


Do 


Nếu làm việc cho một cơ quan lớn và chọn loại cấp rẻ tiền nhất, 
phòng kế toán ban đầu rất có thể sẽ hài lòng, nhưng sẽ sớm nhận ra 
rằng mạng cụcbộ (LAN) không đáp ứng thỏa đáng cả về tốc độ truyền 
lẫn độ an toàn dữ liệu. Kiểu đi cáp tùy thuộc vào nhu cầu của địa điểm. 

Những yếu tố cần cân nhắc có liên quan đến việc kéo cấp : 

® Tính hợp lý 

Cáp có dễ lắp đặt không ? Đối với việc lắp đặt ở phạm vi hẹp, và độ 
bảo mật không thành vấn để, bạn không cần chọn cáp dày, công kềnh và 
đắt tiền. 

e Võ bọc bảo vệ 

Yêu cầu về vỏ bọc sẽ đời hỏi thêm phí tốn. Hầu như mạng nào cũng 
dùng dạng cáp có vỏ bọc thuộc loại nào đó. Cáp đi qua nơi có nhiễu điện 
thì càng cần có vỏ bọc. 

s Xuyên âm 

Xuyên âm và nhiễu điện có thể gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng 
trong những mạng lớn khi độ bảo mật dữ liệu mang tính quyết định. 
Cáp rẻ tiền chống đỡ yếu với điện trường bên ngoài do dây điện. 

e Tốc độ truyền 

« Phí tổn 

s Sự suy yếu 

* Chọn card mạng 

Các card giao tiếp mạng phải có một đầu nối phù hợp với loại cáp. 
Nếu dùng cáp đồng trục thì phải chấc là card giao tiếp mạng có đầu nối 
BNG. Với cáp xoắn đôi, các card đó phải đấu nối RJ-45. Có nhiều loại 
card khác nhau với những tiêu chuẩn tương thích khác nhau, dựa vào 
các câu hỏi sau hãy xét xem card mạng bạn đã chọn có hiệu lực với 
những thành phần đã chọn khác hay không. 

« Card có tương thích với loại cáp và cấu hình mạng (topology) 
đã chọn 

e Phần cứng định mua có kèm theo các trình điều khiển đành cho loại 
máy tính, hệ điều hành, và card mạng định dùng với nó hay không ? 


105 


e Hãng bán phần mềm hệ điều hành muốn mua đã kiểm tra card và 
trình điều khiển trong loại máy tính muốn cài đặt chúng vào hay chưa ? 


e Card này có tương thích với loại bus của máy tính mà card sẽ được 
cài đặt vào ? 

s Máy tính trong tổ chức có bao giờ cần giao tiếp với bất kỳ thiết bị 
nào khác vốn đòi hỏi một kiểu kiến trúc đặc biệt ? 

* Chọn các giao thức mạng 

* NWLink IPX (hoặc Novell IPX) 


e IPX có phải là giao thức mặc định cho hệ điều hành mạng đang eài 
đặt hay không ? 


se Phần mềm đang cài đặt có hỗ trợ IPX ? 
se Mạng có cần hỗ trợ định tuyến (router) ? 


« Có phải hỗ trợ những máy phục vụ hoặc máy khách mạng chạy 
phần mềm khách hoặc phần mềm phục vụ Novell NetWare ? 


*TCPIP 


se TCP/IP có phải là giao thức mặc định cho hệ điều hành mạng đang 
cài đặt hay không ? 


® Phần mềm mạng đang cài đặt có hỗ trợ TCP/IP? 

e Có cần hã trợ định tuyến ? 

e Máy tính trên mạng có cần truy nhập Internet ? (giao thức chủ yếu 
được chấp nhận trên internet là TCP/IP) 

e Có cần hỗ trợ các máy khách và máy phục vụ mạng xuất thân từ 
nhiều hãng bán ? (Hầu hết các hãng bán phần mềm mạng được chấp 
nhận giao thức TCP/IP hoặc trong sản phẩm chính, hoặc dưới dạng 
phần mềm bổ sung). 


* AppleTalk 


s« Apple Talk có phải là giao thức mặc định cho hệ điều hành mạng 
đang cài đặt hay không ? 


106 


sos 
% 


e Có máy tính nào trên mạng đang cài đặt cần hỗ trợ Apple Talk hay 
không ? 


e Mạng có cần hỗ trợ định tuyến 

e Phần mềm mạng đang cài đặt có hỗ trợ Apple Talk ? : 

* In ấn trên mạng 

Việc lên kế hoạch nối mạng máy in liên quan đến ba vấn để sau : 

1. Máy in sẽ đặt ở đâu ? 

2. Cần có bao nhiêu máy in ? 

3. Sẽ kết nối các máy ín với thiết bị gì tại (những) địa điểm đó ? 

Để trả lời được câu hỏi thứ nhất, phải xác định được : 

se Nếu có một nhóm người nào đó trong công ty thường xuyên có nhu 


cầu in ấn với số lượng lớn thì hãy định vị một nơi thích hợp để đặt máy 
in sao cho máy in gần nhóm người đó. 


s Nếu không hãy đặt máy in ở trung tâm phạm vi làm việc của tất 
cả người dùng. Nơi đặt máy in cũng cần có đủ không gian để lưu trữ vật 
liệu in, chẳng hạn giấy, ống mực. 

e Nếu có quá đông người cần sử dụng máy in thì nên xem xét mua 
máy in. ỗ 

Các câu hỏi sau sẽ giúp xác định được số lượng máy im : 

s Có máy ín nào được đành riêng cho những nhóm người có nhu cầu 
in ấn thường xuyên ? 

e Có phải các Job in ở một vài máy in phải chờ đợi quá lâu mới được 
in ra ? 

e Căn cứ vào số địa điểm và ước tính về nhu cầu in ấn, tổ chức sẽ cần 
khoảng bao nhiêu máy in. 

* Các uấn đề uề chế độ bảo mật mạng 

Trong môi trường mạng, phải có sự đâm bảo rằng những đữ liệu có 
tính bí mật phải được cất giữ riêng, sao cho chỉ có người có thẩm quyển 
mới được phép truy cập chúng. Mạng máy tính cần được bảo vệ an toàn, 
tránh khỏi những hiểm họa do cố ý hoặc vô tình. 


107 


Hai mô hình bảo mật thông dụng là : 
s Bảo vệ tài nguyên dùng chung bằng mật mã. 
e Truy cập khi được sự cho phép 


Nhiều công ty dùng chung cả hai mô hình. Mô hình thứ nhất tập 
trung vào tài nguyên dùng chung. Người dùng phải gõ mật mã để truy 
cập một tài nguyên nào đó. Với mô hình truy cập khi cho phép, người 
dùng được cấp cho một số quyển nhất định. Người dùng cung cấp tên 
người dùng và mật mã khi đăng nhập. Ngoài ra, có thể tăng cường bảo 
vệ mạng bằng các biện pháp như kiểm toán (auditing), máy tính không 
đĩa (diskless computer), mã hóa dữ liệu (data encryption), và chống 
vưut. 


Những câu hỏi sau đây sẽ giúp xác định dạng hệ thống bảo mật mà 
mạng của bạn sẽ cần. Yếu tố quyết định chính là mức độ bảo mật của đữ 
liệu. Nếu dữ liệu sử dụng trên mạng thuộc loại tuyệt mật, nên chọn hệ 
thống bảo mật tập trung, dựa trên máy phục vụ, bất chấp số lượng người 
dùng trên mạng. 


s Hệ thống có làm việc với dữ liệu mật hoặc tuyệt mật ? 

s Có muốn đặt hầu hết tài nguyên dùng chung lên các máy phục vụ 
chuyên dụng, nhưng lại chừa ra một ít để dùng chung theo dạng ngang 
hàng ? 

» Có muốn cấp quyển truy cập tài nguyên theo nhóm người dùng ? 


s Các máy phục vụ sẽ được lắp ở đâu ? Nếu trên mạng có đữ liệu mật 
máy phục vụ phải ở địa điểm an toàn, bảo đảm an ninh. 

s Công ty có nhân viên nào, hoặc khách lai vãng không có tư cách 
truy cập bất cứ tài nguyên nào trên mạng ? 

s Trên mạng có dữ liệu mật mã đến mức cần phải tránh sử dụng 
những mật mã dễ phát hiện, chẳng hạn tên, ngày sinh, sổ bảo hiểm xã 
hội của cá nhân... hay không ? 

s Liệu có khả năng một vài người dùng trong tổ chức tự tiện sử dụng 
máy tính của người khác khi chưa được phép, hoặc tìm cách đăng nhập 
mạng dưới tên người khác mà chưa được sự đồng ý của người này ? 


108 


„ 


e Liệu có nhu cầu giám sát hoặc hạn chế quyền truy cập bất kỳ tài 
nguyên hoặc thiết bị ngoại vi mạng cụ thể, hoặc nhu cầu nhận diện 
người dùng nào đã truy cập tài nguyên nào trong khoảng thời gian xác 
'định hay không ? 


s Dữ liệu có bí mật đến mức chúng có thể bị sử dụng chống lại cơ 
quan nếu không may chúng trở thành tài sản của cá nhân hay tổ chức 
đối địch hoặc cạnh tranh ? 


Cêu hỏi ôn tập 
1. Các yêu cầu cần có khi thiết lập mạng LAN ? 
2. Các nguyên tắc khi chọn các phần tử trong mạng ? 


3... Chọn phương thức kết nối và kiến trúc mạng dựa vào điều kiện, tiêu chuẩn gì ? 


109 


hương V 
CÁC ỨNG DỤNG MẠNG 


Có thể nói mạng máy tính đã ăn sâu vào và lan tỏa trong tất cả mọi 
mặt của đời sống xã hội. Một trong những hệ quả của mạng máy tính là 
công nghệ Internet. , 


I—INTEENET 


Internet là tập hợp các mạng, cổng giao tiếp, máy phục vụ và máy 
tính trên toàn thế giới, sử dụng bộ giao thức viễn thông chung để kết nối 
chúng với nhau. 


Internet cho phép truy nhập thông tin và tài nguyên trên toàn cầu. 
Không cần rời nhà hoặc văn phòng, chúng ta vẫn có thể tham quan bất 
kỳ một nước nào trên thế giới. Và có thể truy cập nguồn thông tin khổng 
lồ từ các trường đại học, tổ chức chính phủ, quân đội hoặc thư viện. 


Internet phát triển từ một dự án của Bộ quốc phòng Mỹ, mạng 
ARPANET, được thiết kế để kiểm nghiệm mạng chuyển mạch gói. Giao 
thức sử dụng cho ARPANET là TCP/IP, cũng chính là giao thức được sử 
dụng trên Internet ngày nay. 


Trong một vài năm qua, việc sử dụng Internet đã chuyển từ nghiên 
cứu sang thương mại. Con số khách hàng và doanh nghiệp đăng ký sử 
dụng Internet đang tăng lên hàng ngàn mỗi tháng : Người ta đang 
khám phá nguồn tài nguyên trên Internet và nhiều nhà kinh doanh 
đang tìm kiếm nhiều cách mới mẻ nhằm giới thiệu và bán sản phẩm của 
họ qua Internet. Những người quản trị mạng có thể sử dụng Internet 
tìm kiếm tài liệu liên quan đến sản phẩm, công nghệ, công cụ và cách xử ` 
lý lỗi cho mạng, và còn có thể tìm thấy những tin tức, thông tin thời tiết, 
thể thao và những thông tin cần thiết khác... mới nhất, cập nhật nhất. 


Ngày nay Internet đang tăng trưởng một cách khủng khiếp và chủ 
yếu được biết đến qua các dịch vụ của nó cung cấp. Một số dịch vụ phổ 
biến và khả dụng nhất là : 


110 


° 


Worid Wide Web 


Đây là dịch vụ đa truyền thông của Internet, chứa một kho tài liệu 
văn bản đa năng khổng lễ được viết bằng ngôn ngữ HTML (Hypertext 
Markup Language). Hypertext là phương pháp trình bày văn bản, hình 
ảnh, âm thanh và video liên kết với nhau trong một trang Web kết hợp 
không theo thứ tự. Dạng thức này cho phép người dùng duyệt qua các 
chủ đề theo thứ tự bất kỳ. Công cụ này xác định vị trí và chuyển tải tài 
nguyên giữa các máy tính. 


Giao thức chuyển tập tìn (FTP) 


Dịch vụ chuyển tệp trên Internet được đặt tên theo giao thức mà nó 
sử dụng là FTP (File Transfer Protocol). 


FTP cho phép chuyển các tệp từ một trạm này sang trạm khác, cho 
đù là các trạm ấy ở đâu và sử dụng hệ điều hành gì, chỉ cần chúng được 
nối với Internet và có cài đặt F'TP. 


FTP là phương pháp hỗ trợ cho mạng ở xa, Đây là giao thức cho 
phép chuyển các tập tìn tài liệu đơn giản, có những tập tin phải chuyển 
từ máy phục vụ FTP đến máy phục vụ mới có thể truy cập được. Đây là 
chương trình chuyển tập tin cho môi trường TCP/ IP và được thực hiện 
tại tầng Application trong mô hình OSI. FTP cho phép chuyển cả hai 
loại tập tìn dạng văn bản và nhị phân dưới dạng File. 


I-IN TRÊN MẠNG 

Dịch vụ in được như là những ứng dụng mạng điều khiển, quản lí 
việc truy cập các máy 1n, máy fax mạng, và các dịch vụ tương tự khác. 
Dưới đây là những ưu điểm của tiến trình in trên mạng : 

Nhiều người có thể chia nhau dùng chung máy in- một khả năng đặc 
biệt hữu ích đối với các thiết bị đất tiển, như các máy vẽ và máy in màu. 

Các máy in có thể đặt bất cứ đâu, chứ không phải đặt cạnh PC của 
người dùng. 

Tiến trình in mạng dựa trên hàng đợi thường hiệu quả hơn so với 
in trực tiếp bởi trạm làm việc trở lại ngay khi khối in được xếp hàng 
trên mạng. 


111 


Các dịch vụ in hiện đại có thể cho phép người dùng gửi các phiên 
truyền fax đến một phục vụ fax thông qua mạng. 


HI~ E-MAIL, 


E-Mail là một dịch vụ quan trọng của Internet, được liên kết bởi 
các ghép nối dữ liệu tốc độ cao vượt quá biên giới quốc gia, thư điện tử 
cho phép người sử dụng gửi một thông điệp (Mess age) tới bất kỳ địa chỉ 
nào trên thế giới mà không cần vị trí vật lý của người nhận một cách 
nhanh chóng và thuận tiện. 


Thủ tục gửi một tài liệu e- mail liên quan đến hai quá trình riêng 
biệt. Thứ nhất là gửi e- mail đến bưu cục (post ofñce) của người dùng 
thứ hai là phân phối e-mail từ bưu cục đến e-mail client của người 
dùng đà người nhận). 


Một địa chỉ email bao gồm hai phần : tên người nhận trước đấu @ ; 
và địa chỉ bưu cục của người nhận sau dấu @. Tên của người nhận chỉ 
quan trọng khi thông điệp đến được tại bưu cục, nó là một mục của DNS 
biểu thị cho địa chỉ IP của server chứa hộp thư người nhận. 


Bất cứ khi nào e-mail client gửi các thư, chúng yêu cầu một 
ĐBN nào đó được kết nối vào mạng dịch tên các miền sang địa chỉ IP 
tương ứng. : 


Phần địa chỉ IP Quan trọng tại thời điểm này. Server trích nó ra từ 
thông điệp e-mail và kiểm tra xem tên này có phải là một thành viên 
của thùng thư hay không. Nếu tên người nhận là một thành viên của 
thùng thư này nó lưu thông điệp vào hộp thư cá nhân của người nhận đó 
đến khi ai đó đọc ra và xóa đi. Nếu tên người nhận không phải là thành 
viên của hộp thư này, mail-server sẽ tạo ra một thông báo lỗi và gửi 
kèm với bức thư trả lại người gửi. 

Phần thứ hai của quá trình gửi thư là xử lý nhận. Những người 
nhận thông điệp e-mail phải dùng phần mềm e-mail client trên máy 
tính của họ để thiết lập các yêu cầu đến e-mail server. Khi người nhận 
đã đăng nhập password và user name, phần mềm e-mail sẽ xây dựng 
một yêu cầu đến e-mail server. Nó trích địa chỉ của server từ phần dữ 


112 


liệu được cấu hình từ khi cài đặt phần mềm. Sau đó quá trình này dùng 
một DNS khác tìm kiếm các địa chỉ IP của server. Cuối cùng, các yêu 
câu được phân chia và đánh số tuần tự bởi lớp vận chuyển. Các gói dữ 
liệu đi qua các lớp còn lại của mô hình OSI (là lớp mạng, lớp liên kết dữ 
liệu và lớp vật lý) và sau đó được truyền qua mạng Internet đến e-mail 
server. Tại đây các gói được tập hợp lại, theo thứ tự thích hợp và được 
kiểm tra về lỗi truyền. 


Tại email server các yêu cầu được kiểm tra, user name và password 
được thẩm tra. Nếu mọi thứ đều đúng, e-mail server truyền tất cả các 
thông điệp e-mail đến các máy tính. Tại đây, một lần nữa các thông 
điệp lại được phân chia, đánh số tuần tự và đóng gói thành các frame dữ 
liệu để truyền đến các client của nó hay đến máy tính người nhận 
e-maIl. 


Sau khi các thông điệp e-mail đã đến máy tính đích, bạn có thể mở 
máy ra và đọc. Nếu bạn bấm vào nút "Reply" hay "Forwor" để gửi một 
phúc đáp cho một thông điệp, thì toàn bộ quá trình sẽ bắt đầu trở lại từ 
đầu. Bản thân các thông điệp e-mail thường được gửi dưới dạng văn bản 
ASCII, nhưng các thành phần đích kèm với nó đôi khi là âm thanh, 
phim và hình ảnh hay nhiều loại dữ liệu khác. Để gửi và nhận các thành 
phần đính kèm một cách chính xác, các lược đồ mã hóa phải giống nhau 
trên cả hai máy tính truyền và nhận. Hai dạng phổ biến nhất cho các 
thành phần đính kèm e-mail là Mulitipurpose Internet Mail extension 
(MIMR) và UUencode (một chương trình tiện ích của Ủnix). 


IV -INTRANET 


Định nghĩa Intranet : 


Intranet là mạng máy tính dùng công nghệ Internet trên cơ 
sở của mạng LAN nhưng trong phạm 0ì hẹp hơn Internet. VỀ mặt 
lật lý intranet có thể hoạt động trong một phạm 0ì rộng hơn như 
một quốc gia, uùng lãnh thổ. 


Nền tảng của Intranet là mạng máy tính sử dụng họ giao thức 
TCE/IP kết hợp với công nghệ truyền dẫn. Intranet cho phép người sử 


8-GTCB-A 113 


dụng mạng máy tính và sử dụng hệ thống truyền thông một cách hiệu 
quả hơn. Intranet giúp các mạng máy tính đơn lẻ kết hợp với nhau, chia 
sẽ các thông tin với nhau và giúp người sử dựng truy cập ra Internet 
một. cách đơn giản, hiệu quả và tiết kiệm nhất. Trong mạng Intranet 
ngoài các phân tử mạng thông thường Server, Client, Hub, Router các 
thiết bị này có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ cho người sử dụng trong 
việc kết nối với Intranet đồng thời ngăn cần những người sử dụng không 
được phép truy cập vào hệ thống Intranet. Một trong các dịch vụ quan 
trọng của Intranet cũng như của Internet là thư điện tử (e-mai]). 


Câu hỏi ôn tập 


1. Phân biệt mạng Intranet và Internet. 


2. Điều kiện để sử dụng mạng Internét 2 


114 8-GTCĐ-B 


Q° 


hương Vĩ: 
BÀI TOÁN ÁP DỤNG 


1~- THỰC HÀNH WINDOWS NT TRÊN MÔ HÌNH MẠNG 
1. Mô hình vùng (domain model) 


`1.1. Các bước chuẩn bị 
a) Phần cứng : 
Chuẩn bị 1 mạng bao gồm : 


- Một máy dùng làm máy chủ SERVER trong mô hình mạng 
Server/ClHent với cấu hình cụ thể như sau : 


PentHium 3ð0 / 126MB RAM j 10GB HDD j CD-ROM ¡ 1,44 MB 
XDD. (Đang cài đặt HĐH Windous 98) 


- Một máy dùng làm máy trạm WORKSTATION với cấu hình : 


Penttum 450 / 96MB RAM ¡ 43GB HDD /¡ CD-ROM j 144MB 
RDD. (Đang cài đặt HDĐH Windoiuus 98) 


~ Hai máy được nối mạng với nhau qua cấp đồng trục với 2 
teminator và 2 Card mạng nhãn hiệu NE2000. ị 


Sơ đồ nối mạng như hình 6,1 : 






Cáp đồng trục 





ki —— Kha in — 


Hình 6.1 : Sơ đồ nỗi mạng 


b) Phần mềm : Chuẩn bị 3 đĩa CD cài đặt Windows NT Server và 
Windows NT Workstation. 
Chuẩn bị 1 đĩa CD chuyển đổi (Convert) từ FAT32 
thành FAT. (Phần mềm PQ Magic 8.0 for Windows) 


115 


1.2. Các thử tục sefup 

ø) Tạo bộ đĩa còi đặt WINDOWS NT SERVER SETUP : 

e Đưa đĩa CD Windows NT Server Version 4.0 vào ổ CD. 

* Vào menu 8tart, chọn Programs, rồi chọn MS-DOS Prompt. 

e Đánh lệnh : CD <tên ổ CD>. Ví dụ : CD E: 

se Đánh lệnh : WINNT /ox .! (Tham số tạo đĩa mềm khởi động : 
ox hoặc gõ WINNT / ? để chọn tham số) 


Trình tạo đĩa sẽ nhắc ta chuẩn bị 3 đĩa mềm 1,44MB đã format sẵn 
để tạo bộ đĩa Windows NT Server Setup. Theo hướng dẫn trên màn 
hình, ta lần lượt tạo được Disk #3, Disk #2 và Disk #1 (Boot Disk). 


b) Cài bản sao của Windous NT Seruer 0ù thiết lập cấu hình của nó 
như máy điều khiển uùng. 

1) Đưa đĩa Windows NT Server Setup Boot Disk (Disk #1) vào ổ A : 
và khởi động máy tính. 

2) Khi được nhắc, đưa đĩa Windows NT Setup Disk #2 vào ổ A : và 
bấm Enter. 


Chương trình cài đặt sẽ cài đặt các trình điều khiển thiết bị (driver) 
của các thiết bị có trên máy tính mà nó detect được như các ổ đĩa HDD, 
RDD, CD-ROM, card màn hình... 


3) Tiếp tục khi được nhắc sẽ đưa tiếp các đĩa #3 và CD-ROM vào. 

Đọc kỹ các chỉ thị trên màn hình. Đối với nhiều chỉ thị, có thể chấp 
nhận xác lập mặc định. Sau đây là một số xác nhận hoặc cung cấp thông 
tin cấu hình đã làm : 


« Thông tin về phân chia đĩa cứng : 


Chương trình cài đặt thông báo đã tìm được ổ đĩa có dung lượng lớn 
hơn dung lượng tối đa mà nó quản lý được (Windows NT chỉ quản lý 
được tối đa là 8057 MB). Vì vậy, chia ổ đĩa chủ có dung lượng 10GB 
thành các ổ đĩa logic có dung lượng < 8057 MB trước khi cài đặt. Cụ thể 
ở đây chia thành 3 ổ có dung lượng 3,2GB. 


116 


+ 
ty 


Trong mục Windows NT licensing Agreement, phải ấn phím 
PageDown nhiều lần để xem hết nội dung này, sau đó ấn F8. Màn hình 
sẽ hiện thông báo số chia phần của đĩa cứng với nội dung : 

~ Để cài đặt Windows NT ở vùng được chiếu sáng, bấm ENTER. 

~ Để tạo phần trong vùng chưa chia, bấm C. 

- Để xoá vùng đang chiếu sáng, bấm D. 

- Chú ý rằng, nếu đã chia phần bằng WIN95, WIN98 ; Windows NT 
sẽ không nhận ra và yêu cầu xoá có xác nhận (bấm L). Vùng đó sẽ trở 
thành Ủnpartition Space. 

e Thồng tin về hệ thống tập tin : 

Chương trình yêu cầu lựa chọn kiểu định dạng ormat) các ñle hệ 
thống là FAT hay NTES. Nếu chọn FAT thì sau này các hệ điều hành 
Windows 98 đã cài đặt trước mới nhận ra và ghi vào được. Còn nếu chọn 
NTFS, ngược lại, sẽ không nhận ra và không cập nhật được (điều này 
tăng tính an toàn cho hệ thống nếu vùng hệ thống sử dụng kiểu định 


dạng này). 


Bảng các hệ thống tập tin của microsoft 








Windows NT | Windows 9x 






























Tương thích tốt nhất, 
hiệu suất tập tin thấp 
nhất, không an toàn 





Tương thích và an 
toàn tốt cho tập tin 
của NT 





Tương thích ứng dụng 
kém, an toàn NT kém 











Tương thích kém nhất, 
an toàn tốt nhất, tính 
năng tập tin tốt nhất 
với mỗi HĐH 








Tốt nhất cho người dùng NT. Từ NT có 


Mỗi chương trinh chạy trong NT cũng 


Các sự kiện 


Tốt nhất cho người dùng luân chuyển 
giữa NT và 9x. Từ HĐH nào cũng có 
thể thâm nhập vào mọi phân vùng và 
tập tin, đồng thời có thể dùng một cơ 
sở cài đặt để chạy các ứng dụng 


thể thâm nhập vào mọi phân vùng và 
tập tin, đồng thời các ứng dụng có thể 
chạy trong cả NT và 9x từ một cơ sở 
cài đặt FAT16. Từ Win 9x sẽ không 
thể nhìn thấy phân vùng NTFS 

Tốt nhất cho người dùng Windows 
9x. Từ Windows 9x có thể thâm nhập 
vào mọi phản vùng và tập tin, nhưng 
từ NT sẽ không thể nhìn thấy phân 
vùng Windows 9x 





như trong 9x đều phải cài đặt riêng 
trong một phân vùng (không ảnh 
hưởng lẫn nhau). 





117 


Cụ thể ở đây chọn tất cả là FAT cho dễ dùng và chọn chế độ ngầm 
định là : 


Leave the current file system intact (no change) - Không thay đối. 
e Thông tin về nơi cài đặt WINNT : 

Trả lời nơi mình muốn, ngầm định là C :`WINNT. 

® Trả lời mục Name và Organization, sau đó bấm Next. 

s Trả lời khoá CD : 7ð5—1234567. 


e Trả lời mục Licensing Mode : Trả lời số người dùng cực đại đồng 
thời logon vào Server (Per Server for), ví dụ chọn 10, bấm Next. 


e Tên máy tính : Gõ tên không trùng với các tên trên mạng. 

e Chọn kiểu Server (Server Type) : Có 3 kiểu 

Primary Domain Controller 

Backup Đomain Controller 

Stand-Alone Server. 

Chọn Primary Domain Controller (PDC) - Máy điều khiển vùng. 


e Đặt mật khẩu (Password) cho Adminitrator : Chú ý phân biệt chữ 
hoa và chữ thường. Chương trình yêu cầu nhập 2 lần để đảm bảo chắc 
chắn là ta đã cân nhắc kỹ và gõ vào chính xác. 

e Các thành phần cài đặt : Có thể chọn tất cả hoặc một số thành phần. 

e Setup tìm và cài đặt driver card mạng : Nhắp Start Search. 
Chương trình sẽ tự động tìm kiếm (detect) loại Card được nối và driver 
tương ứng. Nếu không tự tìm thấy ta có thể chọn trong danh sách, hoặc 
nhấn vào mục Have Disk và đưa đĩa của nhà sản xuất vào. Ở đây 
chương trình tự tìm được loại card NE2000 nối trong máy. 

e lựa chọn giao thức mạng (Protocol) : Chọn các giao thức : 

TCN/IP Protocol, NetBEUI Protocol. 


e Thiết đặt TCP/IP : Trả lời có hay không sử dụng dịch vụ DHCP. 
Nếu chọn không, một địa chỉ IP xuất hiện, gõ : 131.107.3.200 


118 


su 
_ 


se e 
"ey 
ˆ 


e Trả lời mặt nạ mạng con : 255.255.255.0 
e Tên vùng : Gõ một tên không trùng với tên đã có trên mạng. 
e) Cấp quyên Logon locally cho nhóm kueryOne. 


1) Nhắp nút Start, chọn Programs, chọn Administrative Tools, chọn 
User Manager for Domain. Cửa số User Manager for Domain xuất hiện. 


2) Trên menu Policies, nhắp User Rights. Hộp thoại User Right 
Policy hiển thị. 


3) Nhắp Logon locally từ hộp Right, rồi nhấp Add. Hộp thoại Add 
Users and GỐroups hiện ra. 


4) Dưới Name, nhắp EveryOne, nhắp tiếp Add. Nhóm EveryOne 
xuất hiện dưới Add Names. 


5) Nhắp OK, quay về hộp thoại User Right Poliey. Nhóm EveryOne 
xuất hiện dưới Grand to. 


6) Nhắp OKE. 

. 7) Nhắp Exit. 
1.3. Quản trị WINDOWS NT 
a) Đăng nhập Windous NT 


Khởi động máy tính xong, xuất hiện màn hình logo của Windows NT 
Server và lời nhắc bấm CtrltAlt+Del để đăng nhập vào mạng. 


+ Từ máy SERVER : 
~ Trả lời : Tên USER, mật khẩu, tên vùng. 


~ Tuỳ chọn : Logon using Dial-Úp Networking sẽ được chọn nếu 
địch vụ truy cập từ xa (RAS) được cài đặt và người dùng có thể đăng 
nhập mạng ở xa, thông qua RAS,. 


+ Từ máy trạm : 
Tương tự, cũng được nhắc bấm Ctrl+AlttDel để đăng nhập. 


~ Trả lời : Tên USER, mật khẩu, tên vùng. 


119 


b) Thoát khỏi Windous NT: 
- Vào menu Start, chọn Shutdown Computer, nhấn OK, 


- Chờ hệ thống "đọn đẹp" cho đến khi xuất hiện hộp thoại Shutdown 
Computer : 


Ït 1s now safe to turn off your computer ? 


ta sẽ tiến hành tắt máy. 
e) Nối kết uà ngắt nổi bết đến các ổ đĩa mạng. 


Thực chất việc làm này là gán một ánh xạ ổ đĩa mạng bởi một thự 
mục nào đó nằm trên ổ cứng của máy Server hay Workstation. 


* Nối kết đến một ổ đĩa mạng : 
øe TỪ máy Seruer › 


Để gán một thư mục nào đó là một ánh xạ của ổ đĩa mạng, trước tr 
phải cho phép dùng chung thư mục đó. 


Khởi động file manager, từ menu Disk, chọn Connect Network 
Drive. Màn hình Map Network Drive hiện ra, trả lời các câu hỏi : 


Drive : Chấp nhận ký tự hiển thị hoặc chọn ký tự khác. 
Path : Đường dẫn mạng. Cú pháp : 
NN<tên máy>`<đường dẫn đến thư mục cần gán> 


Conneet as : Mặc định là được nối vào dưới tên USER đăng ký nhập, 
nếu muốn dùng tên khác, hãy gõ vào hộp Conneet as : 


Reconnect at Ìogon : Xoá đánh dấu hộp này nếu không muốn nối đến 
thư mục này mỗi lần đăng nhập. 


Chọn OK. 
Ghỉ chú : Có thể dùng biểu tượng Nehoork Neighborhood để kết nối. 


* Từ máy Workstation : 


120 


Ø3 


Chọn biểu tượng Network Neighborhood và nhắp đúp. Khung 
Network hiện ra. Nhắp đúp vào tên máy tính chứa thư mục cần gán, ta 
sẽ thấy các thư mục mà máy này cho phép dùng chung. Chọn tên thư 
mục cần gán, bấm nút phải chuột, chọn Map Network Drive (hoặc bấm 
nút Map Network Drive trên thanh công cụ). Màn hình Map Network 
Drive hiện ra, trả lời các câu hỏi : 

Drive : Chọn tên ổ đĩa cần gán, ngầm định là tên ổ đĩa tự do đầu 
tiên. 

Reconnect at logon : Đánh dấu hộp này nếu muốn nối đến thư mục 
mỗi lần đăng nhập. b2 

Chọn OE. 

* Ngắt (huỷ) nối bết đến ổ đĩa mạng : 

TỪ máy Seruer : 


Khởi động file manager, từ menu Disk, chọn Diseonnect Network 
Drive. Hộp thoại Disconnect Network Drive hiện ra, chọn một hay nhiều 
ổ đĩa cần huỷ kết nối, rồi nhấn OK 


Từ máy Worbsiation : 

Có thể chọn My Computer, chọn tên ổ đĩa mạng cần ngắt kết nối. 
Vào menu File, chọn Disconnect. Màn hình Diseonnect Network Drive xuất 
hiện. Chọn tên thư mục ứng với ổ đĩa cần ngắt kết nối, rồi nhấn OK. 

d) Làm uiệc uới mạng Windous NT : 

* Tạo user : 


Vào menu Start, chọn Programs, chọn Administrative Tools, chọn 
User Manager for Domain. Màn hình User Manager xuất hiện, Chọn 
lệnh New Dser từ menu Ủser và khai báo các mục sau : 


Ủser name : tên user cần tạo 

Full name : tên đây đủ của user 
Deseription : mô tả cho user này 
Password : mật khẩu của user 
Confrm password : gõ lại mật khẩu lần hai 


121 


s Các mục chọn tiếp theo : 

User Must change Password at next logon : user phải thay đối mật 
khẩu sau mỗi lần logon vào mạng. 

Ủser cannot change Password : user này không có uÿ quyển thay đổi 
mật khẩu. 

Password never expires : huỷ bỏ việc đặt thời gian. sử dụng user, huỷ 
bỏ chế độ đặt mật khẩu theo thời gian và user này phải thay đổi mật 
khẩu ở lần truy nhập mạng tiếp theo. 


Account disable : ngăn cần việc dùng tài khoản, có thể mất khả. 


năng tạo tài khoản mới hoặc tạm thời trong một ngày. 
e Hàng cuối cùng là các menu : 


Groups : để thiết lập hoặc thay đổi quan hệ của tài khoản người sử 
dụng có trong các nhóm của vùng. 


Profile : để gán đường dẫn, tên vào mạng, thư mục. 


Hours : để đặt ngày giờ. Nếu được phép truy nhập, chọn allow ; nếu 
không được phép, chọn disallow. 


Logon to : chỉ định những Workstation nào được phép logon vào user 
này (tất cả hay chỉ một vài trạm). 


Account:  Never ~ lúc nào cũng vào được 
End of - chỉ có quyền truy nhập đến ngày nào đó 


Dialin : cho phép hay không cho phép các user logon vào server từ 
xa (qua Fax/Modem) với dịch vụ truy nhập từ xa (Remote Access Server 
-RAS) 


Grant đialin permission to user : cho phép logon từ xa. 

No call back : máy trạm từ xa gọi liên tục (không cần biết có bận không). 
Set by call : máy trạm từ xa gọi và thông báo khi Sever bận. 

s Phân quyên cho Ùser : 

Để phân quyền (thêm / bớt quyền) cho một User đã có, ta vào menu 


Start, chọn Programs, chọn Administrative Tools, chọn User Manager 


122 


.qÑ 


` 


for Domain, màn hình User Manager hiện ra. Vào menu Policles, chọn 
User rights, trong mục Right, ta có thể chọn thêm các quyển : 


Access this computer from network : có thể truy nhập mạng từ bất 
kỳ máy client nào. 


Add Workstation to domain : thêm trạm vào vùng. 
Back up ñles and directories : có quyển lưu tệp và thư mục. 
Change the system time : thay đổi thời gian vào hệ thống. 


Force shut down from a remote system : có thể shut down hệ thống 
từ xa. 


Load and unload device drivers : cho phép nạp hay không nạp 
chương trình điểu khiển thiết bị. 


Logon loecally : có thể logon từ máy chủ. 


Manage auditing and security log : quyền truy xuất tài khoản 
(accounf) và sự an toàn khi truy cập mạng. 


Restore Bles and directories : có quyển phục hếi tệp và thư mục. 
Shutdown the system : có quyển shutdown hệ thống. 


Sau khi chọn một trong các quyền trên, chọn Add, sau đó chọn Show 
user, chọn User được gán quyền, chọn Add, và cuối cùng OE. 


Có thể gỡ bỏ các quyền cho một User bằng cách chọn Remove. 
* Quản lý tệp uà thư mục trên mạng 

— Trên Seruer : _ 

+ Sử dụng chung thư mục (Shoaring Diectory) 


Windows NT cho phép dùng chung thư mục và tệp trên toàn mạng, 
những tài nguyên này được chia sẻ. 


Thư mục dùng chung sẽ là thư mục gốc trong ổ đĩa được ánh xạ vào 
một phân hoạch ảo (E, F, G) của máy khách. Ổ đĩa dùng chung được đặt 
tên bằng cách dùng ký tự ổ đĩa và đấu $, ví dụ C§. Các tệp được dùng 
chung được tạo cho gốc hệ thống gọi là ADMIN$. Các thư mục trên mọi 
hệ thống tệp (FAT, NTFS, CDFS, HPFS) đều có thể được chia sẻ. 


123 


Muốn chia sẻ tệp cần có các điều kiện : 
® Server Service đã được khỏi động (ngầm định luôn tự khởi động) 


® Người thao tác có quyền chia sẻ, người thuộc nhóm : Administrators, 
8erver Operators, Power Users. 


Thao tác cho phép dùng chung một thư mục : 
se Khởi động ñle manager, chọn tên thư mục cho phép dùng chung. 
s Vào menu Disk, chọn Share as... (hoặc biểu tượng trên Tool bar). 


® Màn hình Shared Directory sẽ hiện ra : Nếu thư mục chọn đã được 
phép dùng chung, hộp thoại Shared Directory được hiển thị. Chọn nút 
New Share để tạo một tên mới (Share Name) 


Path : Chỉ ra đường dẫn của thư mục được chọn. Nếu muốn cho 
dùng chung một thư mục khác, ta có thể gõ vào đường dẫn khác. 

Comment : đễ gõ một dòng ghi chú. Ta sẽ thấy dòng ghi chú khi nối 
đến thư mục bằng cách dùng hộp thoại Connect Network Drive. 

User Limit : để giới hạn số người dùng chung cùng một lúc trong hộp 
ser Limit. Theo mặc định, không có giới hạn được đặt. Cuối cùng chọn 
OK. 

Kết quả là thư mục dùng chung sẽ có bàn tay đỡ phía dưới. 


_ e Đểphân quyên cho user hay nhóm nòo được phép sử dụng thư mục 
chung : 


se Chọn Permission. Màn hình Access through Share Permission 
xuất hiện. Ngầm định, mọi User đều được quyển đọc (Read) thư mục 
này. Nếu chỉ cho phép một vài User hay nhớm nào đó thôi, ta gỡ bỏ bằng 
cách chọn EveryOne, sau đó chọn Remove. 

e Có thể thêm/bót các User hay nhóm được quyền sử dụng thư mục 
này bằng cách chọn Add hay Remove. 


Nếu chọn Add, màn hình Ađđ User and Groups sẽ hiện ra : 
® Chọn Show user, đánh dấu User hoặc Groups được sử dụng, chọn 


Add. 


124 


e Muốn thêm User hay nhóm khác, chọn tên User hay nhóm cần 
thêm, chọn Add. 


Có thể gán quyền truy xuất thư mục cho user này trong mục Type of 
Access : Read (chỉ đọc), Change (có thể thay đổi), No Access (không được 
truy nhập), Full Control (tất cả các quyền). 


e Cuối cùng chọn OK. 
+ Không cho phép dùng chung một thư mục. 


e Khởi động File Manager, chọn ổ đĩa hoặc thư mục không muến cho 
dùng chung. 


e Vào menu Disk, chọn Stop Sharing (hoặc biển tượng trên thanh 
công cụ). 


se Màn hình Stop Sharing Directory xuất hiện. 


Trong hộp Sharing Directory on, chọn thư mục muốn ngừng cho 
phép dùng chung. Chọn OK (lúc này thư mục được chọn không còn bàn 
tay đổ). 


Nếu có một nguồn nào đó đang được nối đến một thư mục đang cho 
phép dùng chung, file manager sẽ cảnh báo trước khi ngắt việc cho phép 
dùng chung. 


+ Xem hoặc đóng các tệp dùng chung. 


e Khởi động File Manager, chọn tên File trong bằng nội dung của 
cửa số thư mục. 


s Từ menu File, chọn Properties, hộp thoại Properties xuất biện. 


e -Chọn nút Open by trong hộp thoại, màn hình Network Propertles 
xuất hiện cho ta xem trạng thái tệp dùng chung. 


e Muốn ngừng việc sử dụng chung của ser nào đó, ta chọn User và 
Close Selected. 


s Để ngừng tất cả người sử dụng, ta chọn nút Close All. 
— Trên Workstation : 
+ Cho phép dùng chung thư mục : 


Ngoài File Manager ta có thể dùng My Computer để mở thư mục chung. 


125 


se Vào My computer, chọn ổ đĩa cục bộ, chọn thư mục cần cho phép 
dùng chung. 


® Vào menu File, chọn Sharing, màn hình Tool Properties hiện ra. 
® Chọn Share as và chọn kiểu truy nhập trong mục Access Type. 
Sau đó bấm OK, ta sẽ thấy dưới thư mục này có ký hiệu bàn tay đỡ. 
+ Không cho phép dùng chung một thư mục : 


s Vào My Computer, chọn ổ đĩa cục bộ, chọn thư mục không cho 
phép dùng chung. 


® Vào menu File, chọn Sharing, chọn Not shared. 


® Chọn OK, ta sẽ thấy ở dưới thư mục này không còn ký hiệu bàn 
tay đã. 


* In trên mạng : 
ø Mạng dùng chung máy ín nối trên máy Seruer : 
~ Vào menu Start, chọn Setting, chọn Add Printer. 


~ Chọn Next trả lời câu hỏi phụ : có muốn đặt máy in này là ngầm 
định hay không ? 


- Chọn cổng nối với máy in (thường là LPTJ), tên hãng sản xuất, 
loại máy in. 


- Biểu tượng máy in vừa cài đặt xuất hiện, chọn Sharing để cho 
phép dùng chung. 


- Cuối cùng chọn OK, ta thấy phía dưới biểu tượng máy in có bàn 
tay đỏ chứng tỏ máy in đã được phép dùng chung. 


e Trên máy Worbstdtfion : 


Vào menu 8tart, chọn Setting, chọn Printers. Nếu chưa có máy In, 
chọn Add Printer để cài đặt máy in. Nếu đã có máy in, nhắp chuột. vào 
tân máy 1n. l 


~ Chọn Propertles, chọn Details. 


~ Màn hình máy in vừa chọn xuất hiện. 


126 


- Gõ đường dẫn đến máy in mạng trên Server trong mục : Print to 
the following port và Capture Printer Port. . 


Cú pháp : VN <tên Server>\<tên máy ¡in trên Server> 


~ Chọn OK, xuất hiện biểu tượng máy in chọn với bàn tay đỡ. 


2. Mô hình nhóm làm việc (workGroups Model) 


Theo mô hình này, tiến hành làm lại từ đầu, có nghĩa là từ bước 
phân chia đĩa cứng, gỡ bỏ Windows NT Server trên các máy của mạng, 
rồi cũng tiến hành các bước như đã làm với Windows NT Server trên 
mô hình vùng (Server/Client) nêu trên. Về cơ bản, cách làm tương tự 
như nhau nên ở đây không trình bày lại. Chỉ nêu các kết quả thực hành 
như sau : : 


1. Cài đặt thành công Windows NT Workstation trên 2 máy ngang 
hàng, hệ điều hành chạy tốt trên cả hai máy. 

2. Cài đặt một số chương trình ví dụ trên 2 máy để thử nghiệm truy 
cập ở những bước sau. 

3. Nối thông mạng, chia sẻ ổ đĩa, thư mục, phân quyền cho các Dser. 


4. Tiến hành truy cập lần lượt từ một máy đến máy còn lại, trao đổi 
thử một số thông tin giữa hai máy. 


II~ THIẾT LẬP MẠNG MÁY TÍNH SỬ DỤNG WINDOWSNT 

1. Giới thiệu chung, 

Mạng LAN có khuynh hướng phát triển được. Giải pháp phân đoạn 
mạng đang tổn tại sao cho mỗi đoạn (Mỗi phòng ban) trở thành mạng 
LAN riêng (Dạng Bus), theo mô hình mạng dựa trên máy phục vụ 
(Server Based). Việc mở rộng mạng là cách thức kết nối các mạng riêng 
qua thiết bị nối Connecter như Repeater (Bridge, Router) tạo thành 
mạng toàn cơ quan. 


Nhiệm vụ của mạng máy tính này là để phục vụ cho các phòng ban 
trong cơ quan, sơ đồ nối mạng như hình 6.2. 


127 





Hình 6.2 : Sơ đồ mạng máy tính sử dụng WINDOWS NT 
2. Đặc tính kỹ thuật của mạng 


g) Máy chủ SERVER : Nhãn hiệu của hãng COMPAG với cấu hình 
như sau : 


s Pentium 600/128MB RAM/20 GB HDD/CD-ROM/1,44 MB FDD, 
b) Máy trạm WORKSTATION : 

se Chip Celeron 500/64 MB RAM/1,44 MB FDD. 

sỔ cứng 7,BGB. 


128 


c) Mạng : 
e Card mạng 3COM 
e Cáp đồng trục. 


e Connecter. 


3. Tổ chức mạng 

Sơ đồ tổ chức mạng như trên hình 6.3. 

e Theo mô hình vùng (domain), cấu trúc tập trung/pbân cấp. 

e Sử dụng hệ điều hành WINDOWS NT SERVER, version 4.0 (Cấu 
trúc dạng NTFS). 

e Các máy trạm dùng hệ điều hành WINDOWS 98 (Cấu trúc dạng 
. FAT32), 

ø Máy SERVER có ổ cứng dung lượng 20 GB, được chia thành 3 ổ đĩa 
logic Ö, D và BE. ốC dùng cho hệ thống, được định dạng theo kiểu NTES. 

4. Tài nguyên trên mạng 

Tài nguyên trên mạng (Resource) bao gồm các dữ liệu, các thiết bị 
mà các máy tính trên mạng dùng chung. Dữ liệu ở đây có thể hiểu là các - 
file văn bản, file ảnh, file chương trình v.v.... Các thiết bị có thể là máy 
in, ổ đĩa ... Có 2 loại máy in được dùng cho việc in ấn là máy in Laser 6L, 
máy in kim LQ-1170. 

Như trên đã trình bày, trên máy SERVER, ổ đĩa C là ổ đĩa chứa các 
file hoặc thư mục hệ thống (ví dụ như thư mục WINNT và một vài thư 
mục khác) nên nó được định dạng an toàn bằng kiểu NTES ; ổ đĩa D và 
E là nơi chứa các chương trình chia sẻ dùng chung (sharing), được định 
dạng theo kiểu FAT. Cụ thể, đó là các chương trình phần mềm văn 
phòng (Microsoft Office) như Winword, Excel, PowerPoint hay các 
chương trình thông dụng như tiện ích Norton Commander (NC), Turbo - 
Pascal, Turbo Ơ, FoxPro, AutoCAD. 


5. Cấu trúc các thư mục 


Các chương trình và các USER được cấu trúc thành các thư mục 
trên thư mục gốc của các ổ đĩa logic D và E. Để đảm bảo an toàn cho các 
chương trình dùng chung, chúng được chia sẻ với quyền truy cập là Read 
Only (chỉ đọc). Còn các USER (USERI, USER2, .... cho đến USER20), 
người quản trị tạo cho chúng quyền Full Control cho một ánh xạ ổ đĩa 
mạng gọi chung là ổ G. Để an toàn hơn, các USER chỉ được quyển truy 


9-GTCĐ 129 


nhập Write and Read vào chính ổ đĩa đành cho mình mà không được 
quyền truy nhập đối với các USWR khác. Tuy nhiên, để có thể trao đổi 
thông tin cho nhau trên mạng, nhà quản trị cũng dành cho một thư mục 
dùng chung với mọi quyền là thư mục TAPTHE. Mọi USER đều có thể 
truy nhập tới thư mục này. Qua thư mục này, từ một máy trạm bất kỳ, 
có thể trao đổi thông tin cho một máy bất kỳ khác một cách dễ dàng 
(copy file cho nhau, hoặc chuyển file cần in tới một máy trạm đang nối 
với máy in mà không cần dùng tới đĩa mềm). 

Ngoài ra, để có thể phục hổi nhanh chóng các chương trình chạy 
trên các máy trạm bị hư hỏng hoặc do học viên nghịch xoá, nhà quản trị 
lưu sẵn các thư mục của một USER được coi là chuẩn khi mới cài đặt 
xong vào một nơi an toàn trên ổ . Khi cần khôi phục ở một máy trạm 
nào đó, chỉ cần xoá sạch thư mục đó trên máy trạm rồi copy từ thư mục 
lưu này trở lại là xong. Làm theo phương pháp này rất thuận tiện và 
hiệu quả vì rằng sẽ không gặp khó khăn gì khi cấu hình của máy trạm 
là hoàn toàn giống nhau và cách thức quản lý cũng là đồng nhất. 


6. Vận hành mạng 


Do cấu trúc mạng máy tính theo mô hình tập trung/phân cấp và chủ 
yếu đáp ứng nhu cầu chạy các chương trình phục vụ cho việc học tập 
nên việc vận hành mạng tương đối đơn giản. Đối với máy chủ, hàng 
ngày, chỉ cần bật máy chủ lên, không cần logon vào SERVER là các máy 
trạm có thể làm việc được rồi. Đối với các máy trạm, chỉ bấm nút nguồn 
để khởi động là xong. Mọi chương trình đã được thiết lập sẵn trên màn 
hình nền (Desktop) của máy trạm thông qua các biểu tượng Shortcut. 
Muốn chạy chương trình nào thì chỉ nhấp đúp chuột lên biểu tượng của 
- chương trình là có thể làm việc được. Khi kết thúc công việc, thoát khỏi 
các chương trình, shutdown máy, rồi tắt nguồn. 


Tuy nhiên, do không gian đĩa cứng có hạn, việc tuân thủ các quy tắc 
làm việc thường không đúng thao tác nên công việc bảo trì phần mềm và 
dọn dẹp rác rưởi trên toàn mạng vẫn phải làm thường xuyên trên máy 
SERVER. Nếu không có hư hỏng đột xuất thì tối thiểu mỗi tuần cũng 
phải làm 1 lần. Ngoài ra, do nhu cầu sử dụng các phần mềm rất đa dạng 
nên công việc bổ sung hoặc cài đặt phần mềm mới cũng thường xuyên 
phải tiến hành. 


130 


MỤC LỤC 
Trang 
Lời giới thiệu St v04 168181003018040561 LH QỆdc k5 18ag2x210xxss5x S02 sẻ tê 0xo1 1Ó 
Lời mở đầu HHehherrriiiiieiseiermirieiiiiriiiriieerenierriaemiiririteriteenhiennssaee 


Chương I 
KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MẠNG MÁY TÍNH (Network) (14 tiết) 


I~ Khái niệm chung về mạng máy tính ..............................--- chen 
1. Mạng máy tính và sự cần thiết phải nối mạng máy tính ....................... 


2. Lợi ích của mạng máy tính ......................cccc nen 1212.1111 ee 


H1 ØG €Œt Œ 


3. Sự liên kết trong mạng máy tính ..........................-5222222:21112111etetrtrrrev 
II - Phân loại mạng máy tính .............................. ccàẶ chư naere F 
1. Phân loại theo khoảng cách địa lý............................ che 7 
2. Phân loại theo kỹ thuật chuyển mạch..........................-(cccetceeeererevcr... 
TII - Topo mạng máy tính (TopoÌogy)................. các ceieeeeiereerrrerrrerrercee LŨ, 
1. Mạng Bus (Mạng trục) ........................ceeneeeriererrirrrieieidrrrrirriiree 31 
2. Mạng Star (Mạng sao)................ cá càhonniaeriraerdrrreieie L2 
8. Mạng Ring (Mạng vòng).................... Ác oneeeereaareaiaerrarrr L8 
IV - Các phương pháp truy nhập đường truyền vật lý.......................eceseee _ 14 


1. CSMA/CD - phương pháp đa truy nhập sử dụng sóng mang có 
phát hiện xúng đỘE. x20 6006666 64ã16010160118 01. c5.40x6in6esaneeeeedke TỒ 


2. Token Bua.................. cu n9 9200 S1 K9 081 00600004954 1040164611903 0088 15 
8: Tokén: RÌHẾ li x62 16651 1ng Ạg6214x0iSG08.ax4 26 84s012kxasSassssosyga tia. 16 
V - Các thành phần cơ bản của mạng máy tính ................................iceecccereeies 17 


1. Phương tiện truyền dẫn mạng .............................cềseirrerrree TỪ 


181 


21:68 Trìn HỆ v0105010 01218 bán Du, Bo bà Su v0 i0 CEO ÐesvdlvostiBo bi Í s6 x27 
3. Bộ phận giao tiếp mạng ..........................- cv HH1 are 
4. Bộ chuyển tiếp (Repeater)................ ng nan nhe 
5. Bộ tập trung (Hub) .......................... sóc co c TH 2E TH HE HH eo 
. Bộ chuyển mạch (Switch) 


, Cầu nối (Bridge) 


6 
7 
8. Bộ định tuyến (Roufer)............... chen ga free. 
9 


- Bộ chọn đường cầu (Brouter)................. ch n1 1x ren rưyc 


10. Bộ đồn phân kênh (Multi—plexer)................... - sọ nho £ 


11, Cổng giao tiếp (GateWAV) cu. cuc. uc nh HH Hee ng Hee 
12,MOOEIR. 2,262 nsdtnuAngdásás0oGaxecobleh Sao 60260010645 


VỊ- Hệ điều hành mạng "`... hố .ẽẽ nố 


1. Các quan điểm tiếp eẬn....................-.-S-cnh H122 xey 
2. Một số hệ điều hành mạng thông dụng ........................ ác St ng ni sec 
8118010090111 711012717.170.7 nh... .ẽ 


Chương H 


36 


26 


„28 


20 


KIẾN TRÚC MẠNG PHÂN TẦNG VÀ CÁC GIAO THỨC MẠNG (14 tiết) 


I- Kiến trúc phân tầng và mô hỉnh OSI................................c gui 2012 00052777 


HI - Các giao thức khÁc.................... tk HH cưng ve 


1. Kiến trúc phân tầng và nguyên tắc phân tầng..........................ccccc.cccse. 
P2 L931)14125 61008 S0 ni ri an nan nan acc 


IV ~ Công nghệ WAN cấp c80.......... cà tctnt nh nncnnHH HT HT n2 017 101011121 cyecrey 


132 


1.GIiao thúc Ã 5s cc con in số nàn 018 116 ta Dã 0118213151 1as1 01413035 32x14 81012. 
2:,PFamerFellY xi 121x620 x6 64s klsstesoxQi si Sổ cà taax38x3s22n10ái2n1S 
3. Chế độ truyền bất đồng bộ (A'TM).................. cà c2 ng re 
4. Mạch số địch vụ tích hợp (ISDN).................... th nen, 


30 
j1 


42 


43 


.... 46 


48 
49 


49 
498 


50 


V ~ Mô hình TCP/IP,..................... Láng, nén HH ng nh 01 18116 
1:zGiao thức TP.......... cac 02 66 LỄ la t2 10A cát cuf sát A4 1A kaàt 
5.;Giảa diữu UIT vá TỐP ca 66iuisaulkllg<seiaassee 
3. So sánh mô hình OSI và mô hình TCP/TP.....................--. --- 
4. Sử dụng OSI và TCP/TP trong chương trình....................... 


Câu hỏi ồn LẬP cúi 176110016 0141606 1641111151 1580 1á 5ã 42515 


Chương TIT 
MẠNG CỤC BỘ (LAN) (9 tiết) 


I- Công nghệ LAN cơ bản.................... càcceieceirreretrrrrrrrerrrerre 
1, Giới thiệu chung................. cọc ư tre 
3. Vai trò tương lai của LAN.......... X09 00.0 XE nbi0i1áy thay dAv 5 0A4 
3. Sự thành công của LAN ...................... ào chhhrerrerrrrrrrrrrrrirdrrrr 
I1I— Cáp dùng cho mạng LAN.......................ccceehrrrrrdrrrrerre 
1. Giới thiệu chung.................. --: c éhhhhrhrrdtrddrrrrdrrridrddirir 
2, Việc nổi cấp..............-.--c sec nhọn tr tri yet 
3. Bộ tập trung nối cáp...................cceeererrrrreerrrrrrirrrdre 
4. Hệ thống cáp có cấu trúc....................cceeeererrererddrrrdererrrrrreeo ĐỂ 
2Ñ 011: 00.1971 .............ố. 
6. Các yếu tố khác cÂn quan tâm..................-----csereerirerrrrrrrrrrrrrrrrrrre 
TH ~ Card mạng (NĨC).....................cccs 2c shhthhưthhhnarrrirrrrrrtrrrrrrrd 
1. Nhiệm vụ của card mạng .....................-...--.ccrenheeherrdrree 
2. Sự chuẩn hóa của card mạng ...........................cccctrnnehrrrrrrmrrrree 
3, Giao diện máy tính - card mạng ................------:eceetereernrretrrrrrrrrdrrrrer 
IV - Topology mạng .........................c co cnhehhienhrhhttrrrrrrttrrrrrrrirrdrdtrrriidttirtt 
V - Kiến trúc mạng ..............-.........---:ccs2stithhrrhtdtrrrrrrrddtrrrrrdr 


1, Ethernet và IEEE 802.3.....................ícẶ 2c shhhhhrrthdrrtrddrrrrtrrnie 


11229008221 (8a 52 
14 i3 gi Ne 54 


VN VI g1 903A60) 60 


„61 
ấpex utksivsXfn si 61 


61 


ci4/616:141.av15 65 


66 
68 


69 


ï.% 14G tý 8/1406 70 


70 
71 


72 


nh ⁄ð 


T5 


188 


2. IEEE 802.5 - Token passing vòng, .......................... icon nh rvrrrrrrves 82 
BH UNê|: can c20096/066 s00 16 00a siSvadiraeasaivoftesssssi86 
VỊ - Sơ lược về FDDI và CDDI...........................--5Ă 5c sstteekereerreererssrererrer....c.., 88 


S/CDDỀ s4 $yspsgeibaegi320100/0080804649/x.2 0a augfbtertesooi asie ttyÐ0 


8. Fast Ethernet hoặc 100Base-TT..................... ..Ă ccieneieeeeeseerse..... ĐỘ 
42100 VO-RHÿ LÀN sóx008646ải4Gr#Rsevzd6iavisotzleaeseseaaeuerBl 
VII - Mở rộng mạng  ..........................-.. 0c net So stress... ĐỠ 
1MGOSENM c2 00236 16660080 26aaaciaglaacdaagxbtctugudskasvocaeubuvB2 
2. Bộ chuyển tiếp (Repeater)....................... cà. 2n 011 011022112 201 g2 exeeerrve 93 
3. Bộ cầu nối (Bridge) ...................... 2 ctetreeererrerrsreeerraeoe 4 
4. Bộ định tuyến (Router)................. 0S nnngieeerereerseceee Đ 
ö. Cổng giao tiếp (Gat€W8V) á........ cua eo, Đ 
Câu hỏi ôn tẬp................... cuc xsraerirsrssrcessorseea, ĐỘ 


Chương IV 
KẾ HOẠCH LẬP MẠNG (4 tiết) 


† ~ Các bước thiết kế tổng quát............................-s-S n1 nh. E2 222 gen 98 





II ~ Kế hoạch thiết kế mạng ............................. (In E 127g HH1 treo 96 
1. Những vấn đề cần quan tâm trước khi hoạch định mạng .................... 96 


2. Lên kế hoạch cho toàn mạng,................... . csct n1 ng ch gtknenesey 97 
TỊ- Kế hó§ch- - cá:.¿s-20i4i s9 txaacigeltorcbosattvcSQGebkvuuadies 98 


Chương V 
CÁC ỨNG DỤNG MẠNG (2 tiết) 


1_— Internet 

TT - In trên mạng 
IH - Email 

1V - Intranet 





134 


‹ 


« 


Chương Vĩ 
BÀI TOÀN ÁP DỤNG @ tiết) 
I— Thực hành Windows NT trên mô hình mạng .............................c-cs-.acccte 115 
1. Mô hình vùng (Domain Mode])........................eeeeeeereeseroos LTD 
2. Mô hình nhóm làm việc (work groups mode]),..........................c.«eceice. L2 
II - Thiết lập mạng máy tính sử dụng Windows NT,........................eoeose. LƯU 
1zGiới thiệu chunE ¿2s x40 stbssosGaldilagsásiasiadirsaCGaessseoo12:7 
9. Đặc tính kỹ thuật của mạng ............................. «sen. 18 
3. Tổ chức mạng hà cà tiệt 00060 8030600 2 1011:1066 S116 601616 0t ác cá na cu 268, {20 
4. Tài nguyên trên mạng ....................... .«cccceteeeeeeeearrvrnreeereee 120 
5, Cấu trúc các thư lốc VubÁ 015001 030186cA095/0518.801092 12g12 


6. Vận hành Hi61E cac (2icu2 n0 0310 nối 4040156162 -x6128614458sa186iasses LỢƑ 


135 


Chịu trách nhiệm xuất bản : 
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẤN ÁI 
Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập VŨ DƯƠNG THỤY 


Biên tập tái bẩn - 
DƯƠNG VĂN BẰNG 
Trình bày bìa : 
TÀO HUYỂN 
Sửa bản in : 
DƯƠNG VĂN BẰNG 
Chế bản : 
MINH HUYỀN 





GIÁO TRÌNH CẢI ĐẶT VÀ ĐIỀU HÀNH MẠNG MÁY TÍNH 
Mã số : 6H161T§-DAI 
In 2.000 cuốn, khổ 16 x 24 cm tại Công ty cổ phần In Diên Hồng 
187” Giảng Võ - Hà Nội. Số ¡n : 26/SXP. Số xuất bản : 21/249. 05, 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 3 năm 2005. 


186 


NAT!O, 
CN HỌA, 
* ` 


\ KG se để, 
ln CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ TG: > 


HEVOBCO 


Địa chỉ : 25 Hàn Thuyên, Hà Nội 


PLATINUM 





NGÔI SAO BẠCH KIM 
CHẤT LƯỢNG 
QUỐC TẾ 


TÌM ĐỌC GIÁO TRÌNH DÙNG CHO CÁC TRƯỜNG __ 
ĐÀO TẠO HỆ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP - DẠY NGHỀ 
CỦA NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC 


(NGÀNH ĐIỆN TỪ - 


Linh kiện điện tử và ứng dụng 
Điện tử dân dụng 
Điện tử công suất 
Mạch điện tử 
Kĩ thuật số 
Kĩ thuật điều khiển 
Kỹ thuật xung - số 
.. Điện tử công nghiệp 
.. Toán ứng dụng trong tin học 
. Nhập môn tin học 
. Cấu trúc máy vi tính và vi xử lý 
„ Hệ các chương trình ứng dụng 
(Window, Word, Excel) 
. Cơ sở đữ liệu 
. Lập trình C 
. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 
. Cài đặt và điều hành mạng 
. Phân tích thiết kế hệ thống 
. ÂCCESS và ứng dụng 
.. Sử dụng Corel Draw 


„ Bảo trì và quản lí phòng máy tính 
. Kinh tế và quản trị doanh nghiệp 


(kinh tế và TCQLSX) 





TIN HỌC) 


TS. Nguyễn Viết Nguyên 
Th6. Nguyễn Thanh Trà 
Trần Trọng Minh 

TS. Đặng Văn Chuyết 
TS. Nguyễn Viết Nguyên 
.Vũ Quang Hồi 

TS. Lương Ngọc Hải 

Vũ Quang Hồi 

PS. TS. Bùi Minh Trí - 
Tô Văn Nam 

Lê Hải Sâm - Phạm Thanh Liêm 


@VC. Trần Viết Thường - Tô Văn Nam 
Tô Văn Nam 

GVC Tiêu Kim Cương 

PGS.TS. Đỗ Xuân Lôi 

TS. Nguyễn Vũ Sơn 

@VC. Tô Văn Nam 

TS. Huỳnh Quyết Thắng 

Nguyễn Phú Quảng 

Phạm Thanh Liêm 


T8. Ngô Xuân Bình - TS. Hoàng Văn Hải 


Bạn đọc có thể tìm mua tại các Công tỉ Sách - Thiết bị trường học ở các 
địa phương hoặc các Của hàng sách của Nhà xuất bản Giáo dục: 


Tại Hà Nội : 
23 Tràng Tiền. 


Tại Đà Nẵng : 15 Nguyễn Chí Thanh. 
Tại Thành phố Hồ Chí Minh : 104 Mai Thị Lựu, Qu 


8l9349801522493 


3 


25 Hàn Thuyên, 81 Trần Hưng Đạo, 187 Giảng Võ, 


gi dạt và đh VU 


'(NWMMH 


2000 vVNÙ 


J.7ð]N ỎÌ 






Giá : 12.000đ 


